Khung trời vàng 


THÍCH THÁI HÒA 


Khung trời vàng 


Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ 


Mục lục 


Ngô 

Con đường về 

Đặt gánh nặng xuống 

Con đường thiến tuệ 
Đừng chạy bươn theo hướng ấy! 
Vượt qua gọng kêm 

Rỗng rang và vô sự 

lam bậy tứ bạ 

Một công án 

Hạnh phúc có mặt cho bạn 
Cao hay thấp 

Nơi nương tựa an toàn 
Giải tỏa oán thù 

Chân lý của mọi vấn đề 
Ruột xe bị xì 

Điễu ngạc nhiên 

Vị ngọt thế gian 


1 
TP 
5 
Sơ 
45 
Ji 
ĐĐ 
S2 
63 
65 
69 
vợ 
6] 
S4 
Ải 
nộ 


Từ những ý thức ấy 

Có một bàn thờ 

Tự quét nhà đi! 

Câu chuyện của trái tim 
Trăng vẫn yên bình 

Nói với đá 

Nhược điễm 

Không bị lọt bẫy 

An bình xã hội 

Hiển như cọp 

Thờ cái bóng 

Thèm 

Được và mất 

Ăn cơm trong sự chuyển hóa 
Chân lý đã nói 

Buông bỏ mọi tính toán 
Người ra lệnh 

Học từ tmuôn vật 
Không trú ngụ 

Bạn không phải là của ma 
Miếng giẻ rách 

Tiêu thụ tín ngưỡng 
Điều kinh tởm 


ố - THÍCH THÁI HÒA 


Đ 
101 
105 
107 
Jịi 
T1 
đi 
ng 
đó 
127 
Ti 
To 
T 
139 
141 
143 
147 
151 
153 
10 
1) 
ló1 
163 


Đoạt hướng 

Nói với nhà giáo dục 
Cùng Phật đi chơi 
Thả cái gàu xuống 
Người mất châu báu 
Dòng sông chảy ngược 
Buông 

Ruổi 

Họ thành công 

Đôi mắt yên bình 
Vàng bị tráo 

Đức sáng oán tự tiêu 
VỊ Thầy chân thật 
Kiêu ngạo 

Vĩnh biệt tự hào 
Chặt rất đẹp 


165 
169 
T7) 
ÂZ 
J9 
161 
TƠo 
185 
187 
189 
195 
195 
197 
j9 
201 
205 


KHUNG TRỜI VÀNG - Z 


8 - THÍCH THÁI HÒA 


N gỏ 


Tập Khung Trời Vàng là những bài pháp thoại 
ngắn, giúp cho những ai có duyên với những 
pháp thoại này, có thể tự mình mở những trói 
buộc không đáng để bị trói buộc, và để tự mình 
mở ra một con đường tự do trong tư duy và 
thảnh thơi trong hành động. 


Không có tự do trong tư duy, ta sẽ mất khả năng 
sáng tạo và không có tự do trong hành động, ta 
sẽ không có không gian rộng lớn của tâm hồn 
để rong chơi và thưởng thức giữa muôn ngàn 
sự sống. 


Ta hãy rong chơi với hơi thở của ta để cảm nhận 
muôn ngàn sự sống. Không biết cách rong chơi 


KHUNG TRỜI VÀNG - 9 


này, ta sẽ không biết chính xác ta là ai và muôn 
ngàn sự sống liên hệ với ta như thế nào. Nhưng 
nếu ta biết rong chơi với hơi thở mỗi ngày, thì 
mỗi ngày hơi thở đều là người bạn tri kỷ của ta. 
Ở trên đời này không ai thân thiện và chung 
thủy với ta bằng hơi thở. Ta có tất cả, nhưng 


vắng hơi thở, ta liền mất hết tất cả. 


Nên, rong chơi với hơi thở là ta đang rong chơi 
với muôn ngàn sự sống đang diễn ra trong ta và 
chung quanh ta một cách sống động. 


Rong chơi với hơi thở, khi đi ra ta có sự tự do để 
tiếp xúc với muôn ngàn sự vật và rong chơi với 
hơi thở, khi trở về ta có cả một không gian tâm 
hồn tĩnh lặng để tự vui. 


Những ai có duyên với Khung Trời Vàng xin 
cùng với hơi thở rong chơi nhé! 


Chùa Phước Duyên - Huế, Xuân Ất Mùi - 2015. 


Thích Thái Hòa 


10 - THÍCH THÁI HÒA 


Cứu đường về 


Không ai trong chúng ta là không thở, nhưng 
lại chẳng mấy ai để ý đến hơi thở của mình, và 
lại ít ai biết được hơi thở của mình liên hệ như 
thế nào và do đâu mà có? 


Hơi thở liên hệ trực tiếp đến mệnh sống của 
con người. Không có hơi thở, thì con người 
không thể nào tổn tại được. Hơi thở ngắn, thì 
mệnh sống con người sẽ ngắn lại. Hơi thở dài, 
thì làm cho mệnh sống của con người dài ra. 
Hơi thở vấn đục, thì mệnh sống của con người 
sẽ dẫn sinh nhiều ưu lo, bệnh hoạn và hơi thở 
thanh trong, thì đời sống con người có nhiều 
hạnh phúc, an hòa. 


KHUNG TRỜI VÀNG - II 


Hơi thở đưa oxy trực tiếp vào máu để lọc máu và 
nuôi máu, khiến cho máu tốt lành nuôi dưỡng 
các bộ phận trong cơ thể của ta, đồng thời thải 
những độc tố trong máu đi ra ngoài thân thể. 


Hơi thở là vậy, nên ta thở vào bao nhiêu là ta 
phải thở ra bấy nhiêu. Nếu ta thở vào, mà không 
thở ra, hay ta thở ra, mà không thở vào, thì sinh 
mệnh của ta không thể nào tổn tại. 


Sự an hòa và sống lâu của ta liên hệ trực tiếp 
đến hơi thở. Ta phải biết chọn không khí trong 
lành để thở và ta phải biết cách thở để điều hòa 
thân tâm của ta mỗi ngày. Thực phẩm ăn uống 
hàng ngày của ta, cũng liên hệ trực tiếp đến hơi 
thở của ta. Những thực phẩm có chứa nhiều 
chất béo và có những nồng độ cao, có thể làm 
tắc nghẽn những liên thông hơi thở của ta đối 
với các bộ phận trong cơ thể. 


Vì vậy, không những ta chỉ biết chọn lựa không 
gian để thở, mà còn phải biết chọn lựa những 
thực phẩm lành mạnh để uống và ăn, nhằm hỗ 
trợ cho hơi thở vào và ra của ta mỗi ngày một 
cách lành mạnh. 


12 - THÍCH THÁI HÒA 


Sự an hòa của thân tâm có rất nhiều sự liên hệ, 
nhưng hơi thở là sự liên hệ trực tiếp. Nên, ta 
cần phải thông qua hơi thở để đưa thân về với 
tâm và đưa tâm về với thân. Thân và tâm của ta 
đều có mặt, an hòa và nhất như với nhau ngay 
trong từng giây phút hiện tiền ở giữa cuộc đời 
nầy. 


“Thở vào, ta biết ta thở vào, thở ra ta biết ta thở 
ra; thở vào ngắn, ta biết ta thở vào ngắn, thở ra 
ngắn, ta biết ta thở ra ngắn; thở vào dài, ta biết 
ta thở vào dài, thở ra dài, ta biết ta thở ra dài; thở 
vào toàn thân, ta biết ta thở vào toàn thân, thở 
ra toàn thân, ta biết ta đang thở ra toàn thân; 
thở vào, ta biết, ta đang có thân hành an tịnh; 
thở ra, ta biết ta đang có thân hành an tịnh; thở 
vào, ta biết ta đang có ngữ hành an tịnh; thở ra, 
ta biết ta đang có ngữ hành an tịnh”. 


Thân hành an tịnh, là hơi thở thuần nhất với 
tầm và tứ. lầm (vitakka) là ý thức hướng đến 
hơi thở. Tứ (vicàra) là ý thức bám sát hơi thở. 
Thân hành an tịnh là hơi thở thuần nhất với 
tâm và tứ, khiến tâm an tịnh, phiền não không 
còn có điều kiện để sinh khởi nơi tâm. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 13 


Các phiền não như tham sân si, bị nhiếp phục 
bởi tâm thuần tịnh. Bấy giờ do tâm lìa xa các 
loại phiền não, liên hệ đến tham dục, sân hận và 
si mê, mà hỷ và lạc sanh khởi, có mặt cùng khắp 
cả thân thể, và khiến cho thân không bị rơi vào 
các hoạt động liên hệ đến sát hại, trộm cắp và 
dâm dục, đó gọi là thân hành an tịnh. 


Ngữ hành an tịnh, là tâm thanh tịnh thuần 
nhất, không còn có sự hoạt khởi của tầm và 
tứ nữa. Tầm và tứ là tác nhân của ngôn ngữ. 
Nếu không có tầm và tứ, thì ngôn ngữ không 
thể biểu hiện. Ngôn ngữ không thể biểu hiện, 
thì khiến cho ngữ nghiệp không thể hoạt khởi 
những lời nói dối trá, thêm thắt, thô lỗ, ly gián. 
Ngữ biểu không hoạt khởi theo những cách ấy, 
đó gọi là ngữ hành thanh tịnh. 


Lại nữa, ngữ hành thanh tịnh là tâm thanh tịnh 
thuần nhất, không còn những hoạt khởi của các 
tưởng. Tưởng là tác nhân sinh khởi tầm và tứ, 
vì vậy tưởng cũng là tác nhân của ngôn ngữ. 
Nên, an tịnh ngữ hành không những là an tịnh 
về tâm và tứ, mà còn chính là tâm an tịnh các 
tưởng vậy. 


14 - THÍCH THÁI HÒA 


Hơi thở của ta, không những chỉ liên hệ đến 
những tác động tương quan sinh học nội tại, 
như tim, phổi, mũi, miệng, máu,... mà còn 
nhiều yếu tố khác, như không gian vật lý, thực 
phẩm tiêu thụ hàng ngày, môi trường sinh thái 
và ngay cả không gian hoạt khởi của tâm thức 
nữa. 


Khi ta nhìn một đối tượng với tâm rung động, 
khả ái, thì bấy giờ hơi thở của ta vào và ra trở 
nên vội vã. Và khi ta nghe âm thanh của một 
đối tượng với tâm không khả ái, thì chính tâm 
ấy có ảnh hưởng đến hơi thở của ta, khiến cho 
hơi thở của ta vào và ra ở trong trạng thái thân 
tâm mất quân bình. 


Những vị tu tập thiển định giỏi, phần nhiều họ 
thông qua hơi thở để tiếp xúc với tâm và làm 
chủ tâm qua tầm và tứ, hay qua sự trì niệm 
danh hiệu của một vị Phật, hoặc trì niệm một 
câu thần chú, mà họ thường ngưỡng mộ hay ưa 
thích. Và khi họ đi vào Diệt thọ tưởng định, hay 
họ nhất tâm hội nhập vào bản thể của một vị 
Phật, hay thần chú mà họ đang trì niệm ấy, thì 
họ không còn thở bằng mũi, mà thở bằng tất cả 


KHUNG TRỜI VÀNG - 15 


lỗ chân lông, nghĩa là tất cả lỗ chân lông trong 
thân thể của họ đều thở, để tạo ra thức ăn và 
nuôi dưỡng các tế bào sinh học. Đồng thời, họ 
được nuôi dưỡng bằng niềm vui của pháp hành, 
và chính niềm vui ấy, làm tươi nhuận thân tâm 
và đời sống của họ. 


Vì vậy, hơi thở của con người không đơn thuần 
chỉ liên hệ đến những tương tác của những bộ 
phận cấu trúc sinh học trong cơ thể, mà nó còn 
liên hệ chặt chẽ đến những cấu trúc nhân quả 
tâm học của con người. 


Một người có tâm phiền muộn, hay bức xúc 
không thể nào có những hơi thở sâu lắng và 
thanh trong. Và những người sống với tâm 
nhiều tham dục, với tâm nhiều sân hận, si mê, 
cố chấp và mù quáng, họ khó có những hơi thở 
nhẹ nhàng và thanh thoát. Hẵn nhiên, thân thể 
của họ hoạt khởi trong thô động và lời nói của 
họ ở trong tình trạng ấm ức hay vụt chạc. 

Do đó, hơi thở của ta liên hệ chặt chẽ đến 
những hành xử về thân của ta, liên hệ chặt chẽ 
đến những biểu lộ ngôn ngữ và âm thanh của 
ta, liên hệ đến các cảm thọ của ta, liên hệ đến 


l6 - THÍCH THÁI HÒA 


tâm ta và liên hệ đến mọi sự hiện hữu từ nội 
thân đến ngoại cảnh mà ta đang hiện hữu. 


Vì vậy, ta thấy toàn thể vũ trụ đang có mặt nơi 
một hơi thở vào và ra; và thấy ngay trong một 
hơi thở ra và vào là đang có mặt cả toàn thể 
nhân sinh và vũ trụ. Đời người chỉ là một hơi 
thở và toàn thể vũ trụ đang vận hành ngay nơi 
từng hơi thở vào và ra của mỗi chúng ta. 


Và như vậy, ta có thể thông qua hơi thở để hội 
kiến Phật tính và chứng nhập thể tính bất sanh 
điệt của toàn thể vũ trụ, ngay nơi hơi thở vào và 
ra của ta trong mỗi ngày. Thông qua hơi thở, ta 
có một con đường về thật sáng đẹp, thiết thực, 
giản dị, sâu lắng và an toàn. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 17 


18 - THÍCH THÁI HÒA 


Đ ặt gánh tặng xuống 


Chạy theo tham dục làm cho đời sống của ta 
mỗi ngày mỗi trở nên thấp kém, bần hàn và tồi 
tệ. Tham dục là đối lập với đời sống tự do. Tham 
dục là đồng lõa với khổ đau và đối lập với hạnh 
phúc. Tham dục là đồng lõa với nguy hiểm và 
đối lập với an toàn. Iham dục là đồng lõa với 
đời sống nghèo nàn, lạc hậu và đối lập với đời 
sống cao thượng và văn minh. 


Thiển tuệ giúp cho ta thấy rõ sự nguy hiểm, 
thấp kém và tổi của tham dục nơi tâm để nhiếp 
phục chúng và vượt qua. 


Các đối tượng thuộc về sắc, tự thân nó không 


KHUNG TRỜI VÀNG - 19 


nguy hiểm, nhưng do các quan năng tiếp xúc, 
tâm ta khởi lên tham ái và dính kẹt đối với 
chúng, khiến cho mọi tự do, cao quý, hạnh phúc 
và an toàn trong đời sống của ta bị biến mất. 


Các đối tượng thuộc về tài sản, tự thân nó không 
có gì nguy hiểm, nhưng do các quan năng của ta 
tiếp xúc, tâm ta khởi lên tham ái và dính kẹt đối 
với chúng, khiến cho mọi tự do, cao quý, hạnh 
phúc và an toàn trong đời sống của ta bị biến mất. 


Các đối tượng thuộc về danh xưng, tự thân nó 
không có gì nguy hiểm, nhưng do các quan năng 
tiếp xúc, tâm ta khởi lên tham ái và dính kẹt đối 
với chúng, khiến cho mọi tự do, cao quý, hạnh 
phúc và an toàn trong đời sống của ta bị biến mất. 


Các đối tượng thực phẩm, tự thân nó không có gì 
nguy hiểm, nhưng do các quan năng của ta tiếp 
xúc, tâm ta khởi lên những tham ái và dính kẹt 
đối với chúng, khiến cho mọi tự do, cao quý, hạnh 
phúc và an toàn trong đời sống của ta bị biến mất. 


Các đối tượng ngủ nghỉ, tự thân nó không có gì 
nguy hiểm, nhưng do các quan năng của ta tiếp 
xúc, tâm ta khởi lên những tham ái và dính kẹt 


20 - THÍCH THÁI HÒA 


đối với chúng, khiến cho mọi tự do, cao quý, hạnh 
phúc và an toàn trong đời sống của ta bị biến mất. 


Vì vậy, thiển tuệ giúp cho ta thấy rõ, những nguy 
hiểm, bất an và thấp kém do tham dục đem lại 
và cần phải có định tĩnh cũng như tuệ giác để 
vượt qua chúng. 


Những ai ở trong đời chạy theo tham dục, thì 
khổ đau và thất vọng là những đối tượng mà họ 
phải tiếp xúc và sống với nó mỗi ngày. Và mỗi 
ngày đi qua, thì trong tâm của họ cất chứa đầy 
những hạt giống lo lắng, sợ hãi, thất vọng và bất 
an. Đương nhiên, trong hiện tại và cả tương lai, 
lo lắng sợ hãi, thất vọng và bất an là những gánh 
nặng trong đời sống của họ. 


Họ có thể đặt được những gánh nặng ấy xuống 
trong đời sống của họ, khi nào họ thấy rõ 
nguyên nhân của mọi gánh nặng trong đời sống 
con người chính là tham dục, và họ nhiệt tình 
hướng tới đời sống xả ly là gánh nặng trong đời 
sống của họ tự đặt xuống, họ liền có thanh thản 
và tự do. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 21 


22 - THÍCH THÁI HÒA 


Con đường thiển tuệ 


Thiển định Phật giáo không phải để giúp bạn 
thư giãn, mà giúp bạn nhiếp phục và chuyển 
hóa những vọng tưởng nơi tâm của bạn. 


Và thiển tuệ trong Phật giáo giúp bạn thấy rõ 
những vọng tưởng nơi tâm bạn do đâu mà có, 
và giúp cho bạn quét sạch những vọng tưởng ấy 
đối với sắc, qua sự quán chiếu các bộ phận cá 
biệt và liên kết của thân thể; qua các động tác 
thở vào thở ra, co duỗi, đi đứng nằm ngồi của 
thân, hay quán chiếu để thấy rõ sự hủy hoại, 
sình thối sắc thân của một người nơi nghĩa địa 
sau khi chết. 


Với thiền tuệ như vậy, bạn sẽ thấy rõ, sắc thân 


KHUNG TRỜI VÀNG - 23 


nầy tồn tại trong liên kết của các duyên, nên 
nó trôi chảy biến diệt liên tục, hư ngụy, không 
thực, không có gì bền chắc, nó không phải là 
ta, không phải là của ta. Với sự quán chiếu ấy, 
khiến cho mọi vọng tưởng của bạn đối với một 
“cái ta” ở nơi sắc thân đều được ngưng chỉ và 
tan biến. Mọi hạt giống tham dục của bạn đối 
với sắc thân được nhiếp phục và chuyển hóa. 
Mọi vọng tưởng và tà kiến đối với thân thể hoàn 
toàn chấm dứt. Các minh và các trí sẽ sinh ra ở 
nơi tâm bạn và chúng sẽ chiếu sáng trong đời 
sống của bạn. 


Với thiển tuệ, bạn sẽ thấy rõ các cảm thọ khổ 
vui, hay không khổ không vui, do các quan 
năng của bạn, khi tiếp xúc với các đối tượng 
tương ứng mà sinh khởi, đều là do duyên khởi, 
vô thường và hoàn toàn không có tự tánh. 

Với sự quán chiếu ấy, bạn sẽ thấy rõ vui không 
phải là bạn, buồn không phải là bạn, không vui 
không buồn, không phải là bạn. 

Vui liên hệ đến tâm tham là cái vui nguy hiểm. 
Người thực tập thiển tuệ, cần phải thấy rõ nguy 
hiểm của tham để vượt qua nó. Buồn liên hệ 


24 - THÍCH THÁI HÒA 


đến tâm tham là nỗi buồn nguy hiểm. Người 
thực tập thiển tuệ, cần phải thấy rõ nguy hiểm 
của tham để vượt qua nó. Vui liên hệ đến tâm 
sân là cái vui nguy hiểm. Người thực tập thiển 
tuệ, cần phải thấy rõ nguy hiểm của sân để vượt 
qua nó. Buồn liên hệ đến tâm sân là cái buồn 
nguy hiểm. Người thực tập thiền tuệ, cần phải 
thấy rõ nguy hiểm của sân để vượt qua nó. Vưi 
liên hệ đến tâm sĩ là cái vui nguy hiểm. Người 
thực tập thiển tuệ, cần phải thấy rõ nguy hiểm 
của si để vượt qua nó. Không vui không buồn 
liên hệ đến tâm si hay thất niệm, vô tri là nguy 
hiểm. Người thực tập thiền tuệ, cần phải thấy rõ 
nguy hiểm của si, của thất niệm hay của vô tri 
để vượt qua nó. 


Những vị tu tập thiển tuệ, luôn luôn quán sát 
các cảm thọ sinh khởi do xúc, được tác động từ 
những căn bản phiền não mà sinh khởi, chúng 
đều dẫn đến những con đường nguy hiểm, đầy 
gai góc, đầy hầm hố và bùn lây, nên vị tu tập có 
giới để phòng hộ các căn, khi các căn tiếp xúc 
với các đối tượng, cần có thiền định để nhiếp 
phục các căn bản phiền não và thực tập thiển 
tuệ để luôn luôn giám sát sự có mặt của các căn 


KHUNG TRỜI VÀNG - 25 


bản phiền não ấy nơi tâm, hay nơi các cảm thọ, 
nhằm vượt qua. Các cảm thọ khổ ưu có mặt là 
do các căn bản phiền não tác động qua tác ý, 
khiến các nghiệp bất thiện sinh khởi và dẫn đến 
thành tựu các kết quả khổ ưu. 


Với thiển tuệ, bạn sẽ thấy rõ những chủng tử 
xấu và tốt đang vận hành ở nơi tâm bạn. Những 
chủng tử tốt, bạn phải biết nó là tốt và nỗ lực 
làm cho những chủng tử tốt đó luôn luôn có 
mặt không những chỉ ở nơi mặt ý thức của bạn, 
mà còn ở mặt tác ý, và khiến chúng biểu hiện cụ 
thể qua những hoạt động thân và ngữ của bạn. 
Những hành động tốt đẹp ấy là bạn và bạn luôn 
luôn có mặt ở trong những hành động tốt đẹp 
ấy. Cái đẹp là bạn. Bạn không cần đi tìm kiếm 
bất cứ một cái đẹp nào khác nữa. Giải thoát là 
tâm ly tham và tâm xa la các căn bản phiền 
não. Ngoài tâm ly tham và tâm xả ly các căn bản 
phiền não, không có bất cứ trú xứ giải thoát nào 
khác để cho bạn kiếm tìm. Giải thoát chính ở 
nơi tâm ly tham và tâm xả ly các căn bản phiền 
não của bạn. 


Và với những chủng tử xấu, bạn sẽ thấy rõ và 


26 - THÍCH THÁI HÒA 


biết rõ nó là xấu, bạn không làm cho nó có mặt 
ở nơi ý thức và không tác ý theo nó. Không 
những vậy, bạn còn phải biết cách không đưa 
những thực phẩm từ bên ngoài vào thích ứng 
với những chủng tử xấu vận hành ở nơi tâm của 
bạn, khiến cho khả năng hoạt động của những 
chủng tử xấu ấy, càng lúc càng yếu dần và dẫn 
đến tê liệt. Chúng tê liệt, vì chúng hoàn toàn bị 
cô lập bởi những nguồn cung cấp thực phẩm và 
bị trở ngại bởi môi trường hoạt động, khiến cho 
tự thân nó hủy diệt, mà bạn không cần dụng 
tâm diệt nó. 


Mỗi khi những chủng tử xấu nơi tâm bạn đã tự 
thân hủy diệt, thì chính sự diệt tận ấy lại sinh 
khởi cho bạn niềm vui một cách chân thực. 
Niềm vui chân thực ấy là niềm vui do tu tập 
thiền tuệ đem lại. 


Với thiền tuệ, bạn có thể thấy rõ các quan năng 
nhận thức của bạn, chúng hiện hữu trong sự 
liên đới và tương tác. Mỗi quan năng tự thân 
không thể hiện hữu. Chúng hiện hữu trong sự 
tương quan giữa cái nầy và cái kia, giữa tâm và 
vật hay danh và sắc. Vì vậy, tự thể của chúng 


KHUNG TRỜI VÀNG - 27 


là rỗng lặng, không có tự ngã, chúng luôn luôn 
biến diệt vô thường. Chúng vô thường, nhưng 
không phải đoạn diệt và chúng hiện hữu, nhưng 
không phải thường còn. 


Với sự quán chiếu ấy, bạn có thể nhiếp phục 
và chuyển hóa được các căn bản phiển não và 
các loại tà kiến thuộc về thân cũng như thuộc 
về đức tin. Và đồng thời bạn có khả năng vượt 
qua hai loại cực đoan. Một là sống đời ép xác 
khổ hạnh và hai là sống buông tâm, phóng túng 
chạy theo các dục. Không những bạn vượt qua 
hai cực đoan ấy, mà còn đi đúng với trung đạo, 
làm sinh khởi tám yếu tố thánh đạo: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định, diện kiến và hội chứng Niết bàn, có khả 
năng siêu xuất sinh tử ngay nơi thân tâm nây. 


Với thiển tuệ, bạn có thể thấy rõ các đối tượng 
của các quan năng nhận thức như: hình sắc, 
âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và 
ảnh tượng, chúng không bao giờ hiện hữu đơn 
thuần, mà hiện hữu trong sự quan hệ tương tác 
giữa cái nây và cái kia, giữa cái kia và cái nầy. Vì 


28 - THÍCH THÁI HÒA 


vậy, tự thể của chúng đều là rỗng lặng, không có 
tự ngã. Chúng hiện hữu trong sự tương quan vô 
thường, biến diệt. Chúng vô thường, biến diệt, 
nhưng không hề biến mất và chúng đang hiện 
hữu trước mắt bạn, nhưng không phải thường 
còn. 


Với sự quán chiếu ấy, bạn có thể nhiếp phục 
được các phiền não tham, sân, sỉ hay các loại tà 
kiến, chấp ngã đối với ngoại cảnh. Bạn có khả 
năng vượt qua được cả hai nhận thức và hai 
hành xử đối lập có và không, tâm và vật. Đồng 
thời bạn có khả năng tự tại đối với có và không, 
tâm và vật, thành tựu trí tuệ minh triết ngay ở 
nơi thân tâm nây. 


Với thiển tuệ, bạn có thể thấy rõ tham dục, sân 
nhuế, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ là những 
che khuất và chướng ngại đối với tâm giải thoát 
hay đối với lộ trình của tâm đi tới thánh đạo vô 
lậu. 

Đối với các chướng ngại nầy, khi quán chiếu 
bạn chỉ đưa ý thức của bạn hướng tới một trong 
những đối tượng ấy, rồi bám sát và theo dõi sự 
có mặt của chúng, và rồi lại theo dõi quá trình 


KHUNG TRỜI VÀNG - 29 


sinh diệt của chúng, để biết rõ chúng đang sinh 
hay đang diệt, hay đã diệt mà đang sinh hoặc 
đã sinh mà đang diệt, nghĩa là chúng đang ở 
tình trạng nào, thì phải bám sát và biết rõ chúng 
đang ở trong tình trạng ấy, một cách chính xác 
không lầm lẫn. 


Thực tập thiền tuệ, đối với năm sự chướng ngại 
với tâm như tham, sân, hôn trầm, trạo cử và 
nghi ngờ, bạn không cần nỗ lực tận diệt nó hay 
đua đòi theo nó. Nỗ lực tận diệt nó, tâm bạn sẽ 
rơi vào trạng thái của một cực đoan, và đua đòi 
chạy theo nó, tâm của bạn cũng sẽ rơi vào trạng 
thái của một cực đoan khác. 


Nói cách khác, đối lập với các phiển não hay 
chạy theo các phiền não đều không phải là pháp 
hành thiển tuệ, tại sao? Vì nó đi chệch hướng 
của trung đạo. Trung đạo của thiển tuệ là quán 
sát để thấy rõ quá trình sinh khởi và ẩn diệt của 
các phiền não, nhưng không đối lập, không đi 
theo mà chỉ vượt qua. Đi theo các căn bản phiền 
não sẽ bị chúng nhận chìm ở trong các cảm thọ 
khổ ưu và đối lập sẽ bị chúng gặm nhấm và bào 
mòn hết thảy các thiện căn và lạc thọ. 


30 - THÍCH THÁI HÒA 


Với thiển tập như vậy, các đối tượng chướng 
ngại ấy từ từ sẽ bị nhiếp phục, chuyển hóa và 
tan biến, tâm minh triết và tâm giải thoát sẽ 
được sinh khởi, khiến trong đời sống của bạn, 
từ những động tác đi đứng nằm ngồi, làm việc, 
cho đến mọi ứng xử hàng ngày, đều được tỏa 
sáng bởi tâm minh triết ấy. 


Với thiển tuệ, bạn có thể thấy rõ, trong quá trình 
thiền tập, các chướng ngại đối với thánh đạo 
nơi tâm của bạn đã vượt qua và các chi phần 
giác của trợ đạo, như là niệm giác, trạch pháp 
giác, khinh an giác, hỷ giác..., bắt đầu sinh khởi 


và có mặt nơi tâm của bạn. 


Bấy giờ, bạn cũng phải theo dõi và bám sát để 
thấy thật rõ ràng và chính xác là chúng đang có 
mặt nơi tâm, qua các trạng thái sinh và diệt hay 
đã sinh, đang tổn tại kéo dài và phát triển từ 
một điểm nơi tâm, đến toàn thể. Hoặc nó đang 
có mặt từ một điểm trên thân rồi ẩn diệt hay 
từ một điểm trên thân, rồi phát triển đến toàn 
thân. Tất cả những trạng thái sinh khởi, ẩn diệt, 
tồn tại, phát triển, diễn biến của chúng như thế 
nào, thì bạn cũng phải biết rõ chúng đúng như 


KHUNG TRỜI VÀNG - 3l 


thế ấy, một cách chính xác, không có lầm lẫn. 


Thực tập thiển tuệ, giúp cho bạn thấy rõ các 
pháp thuộc thân liên hệ và sinh khởi từ ái dục 
đều là bất tịnh, khiến cho tâm tham dục tự diệt. 
Khi tâm tham dục tự diệt, các bất tịnh nơi thân 
liên hệ đến tham dục cũng đều diệt theo. Thân 
thanh tịnh từ nơi tâm ly dục sinh khởi. Thân ấy 
gọi là tịnh thân. 


Thực tập thiển tuệ, giúp cho bạn thấy rõ các 
cảm thọ, liên hệ đến tham dục đều là khổ, khiến 
cho tâm tham dục tự diệt. Khi tâm tham dục tự 
diệt, các khổ do liên hệ đến tâm tham dục đều 
điệt theo. Niễm vui thanh tịnh từ nơi tâm ly dục 
sinh khởi. Niềm vui ấy gọi là tịnh lạc. 


Thực tập thiển tuệ, giúp cho bạn thấy rõ các 
chủng tử đang vận hành nơi tâm đều là vô 
thường, khiến cho các tà kiến, tà trí và tà tuệ tự 
diệt. Khi tà kiến, tà trí và tà tuệ nơi tâm đã diệt, 
thì những chủng tử tâm hành kiến chấp liên hệ 
đối với chúng cũng đều bị diệt theo. Các chủng 
tử tâm hành hoàn toàn ngưng lắng, không còn 
hiện khởi, tâm sáng suốt, không còn sinh diệt 
hiện ra. Tâm ấy gọi là tâm chân thường. 


32 - THÍCH THÁI HÒA 


Thực tập thiển tuệ, giúp cho bạn thấy rõ, nội 
pháp và ngoại pháp hay bất cứ pháp gì do tương 
tác duyên khởi đều là rỗng không, vô thường và 
vô ngã, khiến cho các tà kiến, tà trí, tà tuệ đối 
với các pháp thuộc về sắc, thuộc về tâm đều tự 
hủy diệt. Khi tâm tà kiến, tà trí, và tà tuệ nơi nội 
pháp và ngoại pháp đã tự diệt, thì những kiến 
chấp liên hệ đến ngã và pháp đối với chúng cũng 
đều diệt theo. Khi các tà kiến đối với ngã chấp 
và pháp chấp bị hủy diệt, thì chân như nơi các 
pháp hiện ra. Chân như là tự tánh không sinh 
điệt nơi các pháp thuộc về sắc và tâm. Chân như 
là pháp tánh của hết thảy pháp và là chân nghĩa 
của hết thảy nghĩa và là Niết bàn tịch tịnh. 


Như vậy, con đường của thiền tuệ là thực hành 
Đạo đế, để đoạn tận Tập đế, chuyển hóa Khổ 
đế và chứng nhập Diệt đế, hay đệ nhất nghĩa đế 
hoặc Niết bàn một cách toàn vẹn. 


Do đó, thiển định và thiển tuệ Phật giáo không 
phải là những loại thiền thư giãn, hay xả stress ở 
trong cõi người hay để sanh lên các cõi trời hữu 
sắc hay vô sắc, mà thiền định và thiển tuệ ấy, có 
khả năng nhiếp phục các phiền não và chặt đứt 


KHUNG TRỜI VÀNG - 33 


những sợi dây trói buộc khổ đau, liên hệ đến 
sinh tử luân hồi. 


Vì vậy, bạn muốn thực tập thành công pháp 
hành thiền tuệ nây, trước hết bạn phải có đức 
tin của một người phật tử. Bạn phải quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng và phải thọ trì năm giới 
pháp căn bản. 


Mục đích quy y Phật - Pháp - Tăng và thọ trì 
Năm giới quý báu của bạn, không phải là để tìm 
cầu phước báu cõi trời, cõi người mà để nương 
tựa, học hỏi và thực hành các pháp môn thoát 
ly sanh tử, và chứng ngộ Niết bàn. 


Với mục đích ấy, con đường thực hành thiền tuệ 
của bạn nhất định sẽ thành công. Con đường ấy 
muôn đời vẫn còn đó cho bạn, nhưng bạn có 
lên đường hay không là tùy thuộc vào niềm tin, 
sự nỗ lực và những nhân duyên phước đức của 
bạn trong hiện tại và kể cả nhiều đời trong quá 
khứ của bạn nữal 


34 - THÍCH THÁI HÒA 


Tùng chạy bươn theo hướng ấy! 


Cam, bản chất là ngọt, cung cấp cho đời sống 
con người rất nhiều sinh tố bổ dưỡng. Nhưng, 
ta trồng cam không đúng chất đất, cam sẽ bị 
biến chất, và ta hái cam không đúng thời, cam 
sẽ không cho ta vị ngọt mà cho ta vị đắng, chát 
và chua. 


Cam bị biến chất và trở thành chát, đắng và chua 
là do người trồng cam, hái cam, chứ không phải 
là do cam. 


Cũng vậy, con người sinh ra trong đời, tự nó có 
bản chất hoàn hảo của cõi người và có phước 
đức của con người ở nơi tự thân của nó. Nhưng, 


KHUNG TRỜI VÀNG - 35 


những bậc làm cha mẹ, không có tầm nhìn đúng 
và toàn diện, nên đã nuôi và giáo dục con mình 
đi theo hướng không hoàn hảo và không toàn 
điện ấy, khiến cho từ một người con vốn vô tư, 
hoàn hảo trở thành một con người không vô tư 
và không hoàn hảo chút nào! 


Nó không hoàn hảo, vì môi trường tư duy không 
hoàn hảo đã xúc tác lên nó và nuôi nó mỗi ngày, 
khiến cho những gì hoàn hảo của nó từ thuở 
ban sơ tự động biến chất. Và những tính chất 
tốt đẹp của nó đã biến thái và trở thành những 
chất liệu kiến chấp độc hại. 


Phần nhiều các nhà làm văn hóa, giáo dục, 
chính trị và tôn giáo, cũng nhắm tới hướng dẫn 
và uốn nắn con người theo khuynh hướng mà 
họ đã thấy rõ và định sẵn. 


Khuynh hướng mà những vị ấy đã thấy và định 
sẵn, có thể là hoàn hảo và cũng có thể là không 
hoàn hảo hoặc chưa hoàn hảo. 


Hoàn hảo, vì họ thấy con người đối với phàm 
hay thánh, thiện hay ác vốn là vô tự tính. Và bởi 
vì là vô tự tính, nên tính gì cũng có thể xảy ra 


36 - THÍCH THÁI HÒA 


cho con người. Nếu ta đặt một trẻ em vào trong 
một môi trường giáo dục tốt, tiếp xúc với một 
nền văn hóa lành mạnh, thì những tính tốt nơi 
em ấy sẽ lớn lên và tính ấy sẽ trở thành em ấy. 
Và nếu ngược lại thì cũng như vậy. 


Vì vậy, những vị có cái nhìn hoàn hảo về con 
người, họ sẽ nuôi dưỡng và giáo dục cho con 
người phát triển về toàn năng. Phát triển toàn 
năng là phát triển toàn hảo đối với sáu quan 
năng nhận thức của con người, khiến cho con 
người có khả năng tiếp xúc và nhận biết những 
gì liên hệ về đời sống của chính nó, và tiêu thụ 
những gì liên hệ đến đời sống của nó một cách 
hợp lý. 


Phát triển toàn năng về cả thân và tâm. Tại sao? 
Vì không có con người nào trên đời nầy sinh ra 
mà không bao gồm cả thân và tâm. Hoàn toàn 
không có việc thân sinh ra trước, rồi tâm sinh 
ra sau; hoặc tâm sinh ra trước rồi thân sinh ra 
sau, nơi thế giới con người. 


Tâm sinh ra trước, thân sinh ra sau hay thân 
sinh ra trước, tâm sinh ra sau, điều ấy có thể xảy 
ra chăng là ở những thế giới khác. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 3Z 


Vì vậy, bất cứ nên văn hóa, giáo dục, chính trị, 
tôn giáo nào dạy cho con người nghiêng về tâm 
hay nghiêng về thân đều là những nền văn hóa, 
giáo dục, chính trị, tôn giáo bị khuyết tật. 


Trong Phật giáo, giáo lý mười hai duyên khởi giúp 
cho ta cái thấy rằng, danh và sắc gắn liền và có 
mặt cùng nhau. Danh chính là tâm và sắc chính là 
những năng lượng vật chất. Sáu quan năng nhận 
thức do duyên vào danh và sắc mà hiện khởi. 


Do đi từ cách nhìn duyên khởi ấy, khiến cho 
nền giáo dục nhân bản trong Phật giáo không 
dạy cho con người nghiêng về một phía là tâm 
hay vật. Nghiêng về vật là một cực đoan, và 
nghiêng về tâm lại là một cực đoan khác. Người 
đệ tử Phật phải vượt ra khỏi hai cực đoan ấy để 
thực tập đời sống trung đạo. 


Trung đạo không phải là con đường giữa, mà là 
con đường vượt thoát gọng kềm của hai nhận 
thức cực đoan, để sống cuộc đời tự do và lành 
mạnh, đem lại sự an hòa cho cả thân lẫn tâm, 
khiến ngay trong đời sống hàng ngày “thân 
không rơi vào tật bệnh và tâm không rơi vào 
phiền não” 


38 - THÍCH THÁI HÒA 


Các nhà làm văn hóa, giáo dục, chính trị và tôn 
giáo, nếu không có cái nhìn sâu để thấy rõ, mọi 
sự hiện hữu giữa thế gian là hiện hữu trong 
quan hệ duyên khởi vô tự tính, thì khi tiếp xúc 
với mọi sự vật, khó có sự rung cảm với trái tim 
toàn diện và khó có cái nhìn không khuyết tật 
đối với mọi sự hiện hữu và ngay cả chính bản 
thân mình. 


Tâm hay vật đều là duyên khởi, nên không có 
bất cứ tính thể nào là bất biến cho chính nó, 
đó là một thực tế, là chân như của mọi sự hiện 
hữu. Giáo lý duyên khởi không phải là học 
thuyết và lại càng không phải là triết lý của học 
thuyết. Duyên khởi là tự thân của con người và 
các pháp sinh diệt. Ai thấy được nó thì giác ngộ, 
ai không thấy được nó, thì không giác ngộ; ai 
thấy được nó thì thấy Phật, ai không thấy được 
nó là không thấy Phật; ai chứng nhập với tính - 
không nơi duyên khởi là chứng nhập Niết bàn 
và ai không chứng nhập được với tính không 
nơi duyên khởi, thì không chứng nhập Niết bàn. 


Do không nhìn thấy tính duyên khởi là tính 
trung đạo nơi mọi sự hiện hữu, mà con người 


KHUNG TRỜI VÀNG - 39 


sinh ra sự hiểu biết cực đoan đối với mọi sự 
hiện hữu. Do cái nhìn cực đoan, khiến cho con 
người đi từ những cách nhìn khuyết tật nây, đến 
những cách nhìn khuyết tật khác. 


Cách nhìn khuyết tật là cách nhìn thiếu thực tế. 
Do thiếu thực tế nơi nhận thức, khiến dẫn sinh 
thiếu thực tế nơi hành động và hành xử không 
hoàn hảo giữa con người với con người và giữa 
con người với muôn vật. 


Nền văn hóa, giáo dục, chính trị và tôn giáo 
không thiết lập trên nền tảng của cái thấy, cái 
biết về duyên khởi, tự chúng dẫn sinh ra những 
kiến chấp cực đoan, và đã tạo nên những thảm 
kịch cho xã hội con người. 


Chiến tranh không hề xảy ra cho xã hội loài 
người, từ những cái nhìn hỗ tương toàn diện, 
mà từ những cái nhìn thiển cận và phiến diện. 


Cái nhìn chính xác và toàn diện là cái nhìn thấy 
con người không có tính ngã. Không có tính 
ngã thì làm gì có chiến tranh. Tự thân của hòa 
bình là duyên khởi không tính ngã. Con người 
sống với hòa bình là con người buông bỏ tính 


40 - THÍCH THÁI HÒA 


ngã. Ở trong đời, những ai có tấm lòng vị tha 
càng lớn, thì tính ngã nơi họ càng teo lại, và có 
tình thương không biên giới, thì tính ngã nơi 
họ không còn. 


Bởi vậy, bất cứ nền văn hóa, giáo dục, chính trị 
và tôn giáo nào khích động tính ngã, thì chính 
những cái ấy khích động xã hội con người chiến 
tranh và chính nó là con rối và cướp mất bình 
an của xã hội con người vậy. 


Ngã có mặt ở đâu, thì ở đó có vọng tưởng và 
phân biệt, có kỳ thị và phân hóa, có chia rẽ và 
chiến tranh, có oán kết và hận thù. Tác dụng tự 
nhiên của tính ngã là vậy, huống gì tính ấy, lại 
được khích động và phát triển bởi những nền 
văn hóa, giáo dục, chính trị và tôn giáo phát 
triển theo định hướng ấy, thì nó nguy hiểm cho 
an bình của xã hội con người đến chừng mức 
nào? 


Cũng vậy, bản chất của cam là ngọt, nhưng con 
người không hưởng được vị ngọt của cam, là do 
người trồng cam và người hái cam để dùng, chứ 
không phải tại cam. Và cũng vậy, thế giới con 
người rất đẹp và rất mầu nhiệm, so với những 


KHUNG TRỜI VÀNG - 4l 


loài kém hoàn hảo và phước báu, nhưng bản 
thân con người không thừa hưởng được phước 
báo và sự hoàn hảo ấy của mình, bởi do sự chấp 
ngã của con người, và lại phát triển sự chấp ngã 
ấy, trở thành nền văn hóa thần ngã, nền giáo 
dục cục bộ, nền chính trị khép kín và nền tôn 
giáo thần ngã quyển năng. 


Vì vậy, bản chất của cam là ngọt, nhưng nó 
không ngọt là do người trồng cam không phù 
hợp chất đất và người hái cam vội vã không 
đúng thời. 


Cũng vậy, tự thân của mọi sự hiện hữu giữa 
cuộc đời là hoàn hảo và mầu nhiệm, nhưng con 
người không nhận được sự hoàn hảo và mầu 
nhiệm ấy từ cuộc đời, để sống vui, sống đẹp, 
sống có ý nghĩa và rộng lớn là do tính chấp ngã 
nơi con người. Và bất hạnh lớn nhất cho xã hội 
con người hiện nay là mọi sinh hoạt của nó đang 
bị khích động chạy bươn theo hướng đa dục! 

Và nếu nền văn hóa, giáo dục, chính trị và tôn 
giáo hiện nay của những quốc gia nào khích 
động con người chạy bươn về hướng hữu ngã, 
thì khiến cho đời sống con người nơi những 


42 - THÍCH THÁI HÒA 


quốc gia ấy, càng ngày càng trở nên ích kỷ, rỗng 
tuếch, kiêu ngạo, cuồng tín, tàn bạo, vô ơn và tự 
hủy diệt môi trường sống của nó một cách thê 
thảm và ngu muội! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 43 


44 - THÍCH THÁI HÒA 


Vượt qua gọng kêm 


Đúng và sai luôn luôn là hai mặt tương phản 
của nhận thức. Nếu không có cái đúng, ta khó 
nhận ra được cái sai và nếu không có cái sai, thì 
ta khó nhận ra được cái đúng. 


Ở trong thế giới nhận thức của con người, chính 
cái nhận thức đúng tạo ra cái nhận thức sai cho 
ta, và chính cái nhận thức sai, tạo ra cái nhận 
thức đúng cho ta. Lần mức đúng sai ở nơi thế 
giới nhận thức của con người thật mỏng manh 
và tế nhị. 


Cái mà ngày hôm nay, ta nhận thức là đúng, 
nhưng nó lại là cái sai của ngày hôm qua và nó 
cũng lại là cái sai của ngày mai. Và cái mà ngày 


KHUNG TRỜI VÀNG - 45 


hôm nay ta cho là sai, nhưng ngày hôm qua ta 
đã từng cho nó là đúng và ta đã từng cưng chìu 
nó hết mức. Vì vậy mà lằn mức nhận thức đúng 
sai của ta thật trớ trêu và mỏng manh, khiến 
cho ta không phải chỉ có một mặt người mà 
chính nhận thức của ta đã tạo nên cho ta con 
người muôn mặt. 


Lại nữa, cái đúng do ta nhận thức, chưa hẳn 
là cái đúng của người khác. Cái đúng do nhận 
thức đem lại của những con người vùng nẩy, 
chưa hẳn là cái đúng của những con người vùng 
khác. Cái đúng của người có học, chưa hẳn là 
cái đúng của những người ít học. Cái nhận thức 
đúng của những người lớn, chưa hẳn là những 
nhận thức đúng của những người trẻ. Và nhận 
thức đúng của người trẻ nây không hẳn là nhận 
thức đúng của người trẻ kia. Vì vậy, cái đúng 
xảy ra cho nhận thức con người thật tế nhị và 
đa dạng. 

Cũng em bé đó, chiều hôm qua mình cho nó 
một cái kẹo, nó còn đòi thêm cho nó hai cái, 
nhưng sáng nay mình cho nó một gói kẹo, nó 
từ chối quyết liệt và không thèm để ý đến bất cứ 


46 - THÍCH THÁI HÒA 


một cái gì liên hệ đến kẹo. Vì sao em bé xảy ra 
tình trạng như vậy? Vì chất liệu của mấy cái kẹo 
ngày qua đã không đáp ứng đúng nhận thức của 
em. Trước đó, em ấy tưởng rằng, kẹo là ngọt, 
nên được một cái đòi thêm hai cái. Nhưng, khi 
ăn kẹo, em bé mới phát hiện ra, kẹo không phải 
là ngọt, kẹo là cay và the. Do chất liệu tạo nên 
kẹo không đúng với nhận thức của em, nên em 
mặc cảm và từ chối quyết liệt. Em mặc cảm với 
kẹo. Nghĩa là mỗi khi nghe ai nói đến kẹo em 
đều lắc đầu từ chối lia lịa. Tại sao? Vì bây giờ 
trong em có một nhận thức mới về kẹo, kẹo 
không phải là ngọt mà cay và the. Mọi người 
nói với em kẹo không phải cay và the như em 
hiểu đâu, kẹo ngọt mà! Em ấy nói, mọi người 
đều nói dối với em, chính em đã ăn kẹo và thấy 
kẹo cay và the, vì vậy không bao giờ có chuyện 
kẹo ngọt đối với nhận thức của em bé đó nữa. 


Vì vậy, trong khi nhận thức đúng sai đối với 
một vấn đề chúng ta cần phải tế nhị, sâu lắng và 
cực kỳ thận trọng, nếu không, mọi nhận thức 
của ta rơi vào cái đúng cực đoan của em bé. Bảo 
bé không nhận thức kẹo là cay và the sao được, 
vì chính bản thân nó trải nếm kia mà! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 4Z 


Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, ta hãy coi 
chừng những tự hào trải nghiệm của mỗi chúng 
ta. Nếu ta không có tuệ giác đích thực của một 
người lớn để vượt qua những đúng sai do tự 
thân mình nhận thức hay do truyền thống văn 
hóa, tín ngưỡng giáo dục tạo thành, hay do 
chung sống với nhau trong cộng đồng nghiệp 
lực mà cảm nên, thì ta sẽ rơi vào cái nhận thức 
đúng sai về ngọt, cay và the của những cái kẹo 
mà một em bé đã trải nếm. 


Trong thế giới nhận thức của con người, cái 
đúng và cái sai thường nằm chung một giường, 
rồi cùng đắp chăn phủ kín và ngủ với nhau, 
nhưng đến khi chiêm bao, thì mỗi người là mỗi 
giấc mộng khác nhau. 


Biết như vậy, để mọi hành xử của ta đừng rơi 
vào những cạm bẫy của nhận thức, và đừng 
bao giờ sử dụng nhận thức để nhận thức và phê 
phán một điều gì. Tại sao? Vì tự thân của nhận 
thức thì giới hạn, nên tạo ra nhiều lầm lỗi. Ta 
càng nhận thức, ta càng rơi vào cạm bẫy của 
lầm lỗi. 


Vì vậy, ta cần đình chỉ mọi nhận thức để cho tuệ 


48 - THÍCH THÁI HÒA 


sinh khởi. Với tuệ, ta nhìn vào nơi hậu quả mà 
biết rõ nhân duyên của mọi vấn đề và nhìn vào 
hiện tượng là thấy rõ bản chất. 


Tuệ là vậy, nên tuệ giúp ta vượt ra khỏi mọi sai 
lầm của nhận thức, để hội nhập thực tính nơi 
vạn hữu. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 49 


50 - THÍCH THÁI HÒA 


Kng fratg và VÔ sự 


Có những người đến thăm tôi và họ cho tôi biết 
rằng, họ là những người đang nghiên cứu và 
làm việc cho đạo Phật. 


Tôi cười và nói với họ rằng, đạo Phật không có 
việc gì để làm. Đạo Phật ở bên trong thì rỗng 
rang, bên ngoài thì vô sự. Đạo Phật là vậy, nên 
đạo Phật không có việc gì để các bạn làm và 
cũng không có cái gì để các bạn nghiên cứu cả. 


Làm việc mà trong lòng thì chất đầy nhân, ngã, 
tham sân si, bên ngoài thì chạy đua theo danh 
tướng sáu trần, làm việc như vậy không thể gọi 
là làm cho đạo Phật mà cũng không thể gọi là 
làm cho bất cứ đạo nào cả. Nghiên cứu đạo 


KHUNG TRỜI VÀNG - 51 


Phật mà trong lòng đã có một định kiến sẵn về 
một đạo Phật, thì làm gì thấy được đạo Phật để 
nghiên cứu? 


Đạo Phật đâu còn khổ vui, hơn thua, danh 
tướng mà gọi làm cho đạo Phật. Đức Phật có 
mặt trong cuộc đời đâu phải vì Ngài, mà vì hạnh 
phúc an lạc của chúng sanh. 


Thế giới của chúng sanh có khổ đau là do chúng 
tranh nhau về nhân, ngã; chúng đấu đá nhau 
về hơn thua; đời sống bên trong chứa đây tham 
dục, bên ngoài chạy theo danh tướng sáu trần 
mà làm khổ cho nhau, khiến oan khiên kết hoài, 
biển hận sôi mãi. 


Vậy, ta hãy cùng nhau làm cho chúng sanh bớt 
khổ, bớt mê muội, bỏ thói dối trá điêu ngoa, đối 
xử với nhau an hòa chân thật, biết quay lưng với 
nẻo tà, hướng về đường chính, ấy là ta đang làm 
cho đạo Phật đấy. 


Đạo Phật, có giữa cuộc đời là để phục vụ chúng 
sanh, chứ không cần chúng sanh phục vụ đạo 
Phật. Vì sao? Vì chúng sanh là những kẻ đang 
bị trói trong ái dục, trong mê muội, trong nhân 


52 - THÍCH THÁI HÒA 


ngã, trong hơn thua, nên chúng có biết đạo Phật 
là gì để phục vụ. 


Cũng vậy, ta không thể bảo rằng, một người 
đang bị trói lại giải phóng cho một người có đời 
sống tự do. Và một người mù lại dẫn đường cho 
một người có đôi mắt sáng. 


Vì vậy, đạo Phật không cần bạn làm bất cứ việc 
gì cho nó cả và nó lại hoàn toàn không có bất cứ 
công việc gì cho bạn làm cả. Bạn hãy nhìn cho 
đúng đối với những gì bạn đang có và đang tiếp 
xúc, và bạn hãy phát tâm nguyện thật rộng lớn 
để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh đi! 


Bạn hãy vì sự giác ngộ cho hết thảy chúng sanh, 
mà dấn thân làm hết thảy mọi công việc đi! Bấy 
giờ công việc gì của bạn làm, cũng là công việc 
của Phật. Nên, kinh Hoa Nghiêm nói: “Phụng 
sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. 


Ấy là điều bạn cần phải biết để thực hành. Biết 
một cách thấu đáo, sâu sắc và rỗng rang; thực 
hành một cách kiên trì, không mỏi mệt và vô sự! 
Bạn hãy biết bạn là gì, trước khi bạn lên đường 
bằng đại nguyện và chúc bạn thành công! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 53 


54 - THÍCH THÁI HÒA 


Tam bậy tứ bạ 


Có vị khách đến thăm và nói cho tôi biết rằng, 
ông ta có viết một bài nghiên cứu về Tuệ Trung 
Thượng Sĩ. Ông nói, bài ông viết rất công phu, 
sử dụng được rất nhiều nguồn tư liệu và nhất là 
ông đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa 
học hiện đại để viết. 


Tôi cười và nói với khách rằng: Tôi cũng có viết 
một bài về Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhưng tôi viết 
rất tam bậy, tứ bạ về ông ta. Tôi biết, tôi viết về 
ông ta rất tam bậy, tứ bạ mà tôi vẫn viết. Chắc 
chắn, Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng biết về sau 
nây có rất nhiều người viết tam bậy, tứ bạ về 
ông, mà ông không giận, trái lại còn cười và nói: 


KHUNG TRỜI VÀNG - 55 


“Thời đại của hắn viết như vậy về tôi là đúng. 
Cái đúng của hắn là cái đúng của tam bậy, tứ bạ 
đối với tôi”. 


Khách ngồi im, tôi nói thêm: “Những øì ghi 
chép ở trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, 
nếu Tuệ Trung Thượng Sĩ sống lại và đọc, chắc 
ông nói rằng, những gì ông nói trong đó cũng 
đều là tam bậy, tứ bạ cả, sao ai ghi lại, hồn vía 
đâu mất chỉ còn chữ nghĩa!” 


Tôi nói với khách: “lhật kinh hãi! Nếu ta ức 
đoán về một người, mà người ấy đã vượt ra khỏi 
kích thước của mọi thời đại, nhưng ta lại đem 
kích thước của thời đại chúng ta để đo lường 
người ấy, rồi kết luận họ theo kích thước đã 
được định hướng trong thời đại của mình, ấy 
quả là một việc làm tàn bạo và đây kinh hãi. 


Tuy nói vậy, nhưng không có gì quan trọng, mọi 
việc xảy ra trong thế gian này, ai ưa nói gì thì họ 
cứ nói, ai ưa viết gì thì họ cứ viết, tùy theo cái 
thấy, cái biết, cái cảm nhận của họ. 


Tuy nhiên, ta biết chắc một điều, là điều tam 
bậy, tứ bạ luôn luôn có sẵn ở nơi cái thấy, cái 


56 - THÍCH THÁI HÒA 


biết và cái cảm nhận của mọi người đối với một 
người hay đối với một điều gì đó, mà họ ưa hoặc 
không ưa. Bạn nên biết, những điều họ ưa, còn 
sinh ra tam bậy, tứ bạ cho họ nữa, huống là 
những điều họ không ưa, mà phải làm và phải 
nói, thì không những sinh ra tam bậy, tứ bạ mà 
còn sinh ra bậy bậy, bạ bạ hơn cả tam bậy, tứ bạ 
nữa kial 


Bậy bạ là chuyện muôn đời của thế gian. Nên, 
mọi chuyện trên đời chẳng có gì quan trọng. 
Hãy biết nó như vậy là như vậy, mời bạn uống 
trà và cười đi. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 5Z 


58 - THÍCH THÁI HÒA 


Mai công án 


Bạn biết không? Người ta đi thuyền, gặp sóng 
to, gió lớn, người lái thuyền không làm chủ 
được tay lái, thuyền bị lật, những người ngồi 
trong thuyền phần nhiều không biết bơi, nên bị 
chết chìm dưới nước. Người ta chết chìm như 
vậy, thật chẳng có gì khó hiểu. 


Vua Trần Nhân Tông, cách đây hơn bảy thế kỷ 
đã nói cho chúng ta, về nghĩa chết chìm của con 
người ta một cách kỳ cục trong bài kệ bốn câu 
như sau: 
“Hữu cú vô cú 
Tự cổ chí kừưn 
Chấp chỉ vong nguyệt 
Bình địa lục trâm”. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 59 


Nghĩa là: 
“Câu có câu không 
Từ xưa đến nay 
Chấp ngón quên trăng 
Đất bằng chết chìm”. 


Người ta chết chìm không đợi họ phải xuống 
nước và bị nước nhận chìm, mà người ta ở trên 
đất liền, đất bằng phẳng mà vẫn bị chết chìm 
như thường. 


Ở trên đất liền, nhiều người đã bị chết chìm bởi 
những sự quan hệ đối đãi của họ. Họ nghĩ rằng, 
“ăn một miếng, trả một miếng” mới là lẽ phải, 
mới là công bằng. Nên, người ta chửi mình, thì 
mình chửi lại; người ta đánh mình, thì mình 
đánh lại; người ta bôi nhọ mình, thì mình bôi 
nhọ họ lại; người ta giết mình, thì mình giết lại; 
người ta hơn mình, thì mình phải tìm cách hơn 
họ lại. Chính những quan hệ đối đãi đó đã nhận 
chìm thế giới con người vào biển cả sầu hận và 
khổ đau. 


Như vậy, con người ở trên đất bằng mà bị chết 
chìm là vậy. 


60 - THÍCH THÁI HÒA 


Con người đã nhận chìm đời mình trong cái 
nhận thức nhị biên, đối đãi của nó. Và đã bị 
chết chìm trong cái chấp ngã của nó. Mỗi khi 
đã chấp ngã, thì con người chạy bươn theo ngũ 
dục và sẽ bị ngũ dục' nhận chìm, sẽ bị sáu trần” 
lừa phỉnh. 


Nên, bấy giờ con người quên đi mục đích sống, 
mà chạy theo và bám lấy phương tiện sống, 
khiến cho họ bị những phương tiện sống nhận 
chìm, mà vua Trần Nhân Tông nói, “từ xưa tới 
nay, chấp ngón quên trăng” 


Ngón tay của bậc đạo sư dùng để chỉ mặt trăng 
cho học trò, chứ không phải ngón tay là mặt 
trăng. Người học trò lại bám lấy ngón tay và cho 
ngón tay là mặt trăng. Như vậy, người học trò 
vĩnh viễn không thấy mặt trăng, vì nó đang bị 
ngón tay nhận chìm nó. Nó đứng trên đất bằng 
mà chết chìm. Nó chết chìm vì nhận thức sai 
lầm của nó, không những đối với mặt trăng mà 
ngay cả đối với ngón tay. Tội nghiệp cho nó, nó 





1. Ngũ dục: Năm đối tượng mà con người ưa thích - Tiền 
tài, sắc dục, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ. 

2. Sáu trần: Sáu thứ bụi của thế gian gồm: sắc tướng, âm 
thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và ảnh tượng. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 1 


đang ở trên đất bằng mà bị chết chìm. Không 
phải nó đang chết, mà nó đã chết chìm và nó sẽ 
tiếp tục tái sanh để tiếp tục đời sống chết chìm 
ấy trong tương lai. 


Cũng vậy, những gì đức Phật dạy cho học trò 
của Ngài được ghi lại ở trong kinh điển, chỉ là 
những pháp môn giúp cho người thực hành 
giác ngộ, chứ nó không phải là giác ngộ. Nếu tu 
học, ta bị mắc kẹt vào pháp môn, ta sẽ bị pháp 
môn nhận chìm và ta sẽ bị chết chìm ở trong 
pháp môn. Điều ấy, cũng chẳng khác nào, vua 
Trần Nhân Tông nói: “Bình địa lục trầm. 


“Bình địa lục trầm; là một công án, không phải 
chỉ dành cho giới thiền học tham chiếu, mà còn 
dành cho những ai không những biết đi bằng 
đôi chân, mà còn biết đi bằng cái đầu! 


62 - THÍCH THÁI HÒA 


H anh phúc có mặt cho bạn 


Hạnh phúc không phải là đối tượng đang đứng 
ở phía trước để cho bạn bươn chạy kiếm tìm. 
Đối tượng đang đứng ở phía trước, mà mắt bạn 
đang nhìn thấy hay trí bạn đang tưởng tượng 
ra, để khát thèm ấy, là hoàn toàn không có thực, 
chúng chỉ là những bọt bèo hay ảo ảnh được tạo 
ra từ tâm thức khát thèm của bạn. 


Bởi vậy, càng chạy bươn về đối tượng, bạn 
càng thất vọng bởi nó. Nên, hạnh phúc hay an 
lạc không phải là những đối tượng để cho bạn 
bươn chạy kiếm tìm. Nó hoàn toàn không nằm 
ở phía trước để cho bạn bươn chạy, nó hoàn 
toàn không nằm ở phía sau để cho bạn quay 


KHUNG TRỜI VÀNG - 63 


lui hồi tưởng, nó cũng không phải nằm ở giây 
phút hiện tại và ở đây để cho bạn an trú và ôm 
hưởng. 


Vậy, thì nó nằm ở đâu? Nó không nằm ở đâu cả. 
Nó chỉ hiện hữu cho bạn, khi nào tâm bạn hết 
vọng tưởng. Buông hết thảy mọi vọng tưởng, 
về quá khứ, hiện tại và tương lai; buông bỏ hết 
thảy mọi vọng tưởng ở đây hay ở đó, ở bên nầy 
hay ở bên kia, và buông bỏ cho đến chỗ không 
còn có bất cứ cái gì nữa để buông bỏ, thì tức 
khắc, hạnh phúc hay an lạc có mặt cho bạn. 


Hạnh phúc không phải là sự buông bỏ, nhưng 
do buông bỏ mà hạnh phúc có mặt cho bạn! 


Do đó, bạn hãy thực tập buông bỏ mọi vọng 
tưởng đi, thì hạnh phúc hay an bình tức khắc có 
mặt cho bạn! 


64 - THÍCH THÁI HÒA 


Cao hay thấp 


Cây cao lại bị gió lay và dễ bị gãy đổ; cây thấp 
lại bị cây cao đè và dễ bị nước ngập, nhận chìm. 


Cũng vậy, ở trong đời bạn ngồi ở vị trí cao, bạn 
phải luôn luôn chịu đựng những ngọn gió giữa 
cuộc đời cạnh tranh, khen chê thổi vào và bạn 
có thể bị lay đổ bởi bất cứ lúc nào và ở đâu. 


Và nếu bạn an phận ngồi ở những vị trí thấp, 
bạn không bị gió đời thổi vào cạnh tranh, nhưng 
bạn sẽ bị gió đời thổi vào đè bẹp và khinh miệt. 
Ở vị trí thấp, bạn còn phải chịu đựng những 
cơn lũ của cuộc đời có thể nhận chìm bạn bất 
cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 65 


Vì vậy, Nguyễn Du nói: 


“Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. 


Vậy, đứng ở vị trí cao cũng do nghiệp; đứng ở vị 
trí thấp cũng do nghiệp. 


Do quan hệ với nghiệp mà hiện hữu giữa đời, 
thì cho dù đứng ở vị trí nào, cao hay thấp, cũng 
không thoát khỏi sự bất an và nguy hiểm cả. 


Tuy nhiên, dù ở vị trí nào trong cuộc đời, nếu ta 
biết đem tấm lòng chân thật, bất vụ lợi mà sống 
với nhau, thì mọi cái nguy đều sẽ biến thành cái 
an và mọi cái an đều biến thành toàn vẹn. 


Nghiệp không phải là định mệnh cố hữu, mà 
nó có thể thay đổi tùy thuộc vào duyên. Mỗi 
khi duyên của nghiệp đã thay đổi, thì nhân của 
nghiệp cũng sẽ được chế ngự và chuyển hóa. 


Ta hãy chuyển hóa sự hiện hữu của ta giữa cuộc 
đời do nghiệp bằng nguyện, thì cho dù đứng ở 
vị trí nào trong cuộc đời đi nữa, ta cũng có thể 
chế tác được chất liệu an toàn và hạnh phúc cho 
ta và đem lại nhiều lợi ích cho cuộc đời. 


66 - THÍCH THÁI HÒA 


Nếu ta không biết chuyển hóa nghiệp thành 
nguyện, thì ở đâu, lúc nào, làm việc gì và sống 
với ai, mọi sự nguy hiểm và bất an đều có mặt 
ở đó cho ta. 


Do đó, Nguyễn Du đã giải quyết cách đứng của 
ông giữa cuộc đời bằng: 


“Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 


Ta hãy đem tấm lòng chân thật mà sống với mọi 
người, dù có ai biết hay không ai biết. Người 
khác biết hay không biết chẳng có gì quan trọng 
cả, mà quan trọng là nghiệp hay nguyện của 
mình đã biết cho mình một cách chính xác vậy. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 6Z 


68 - THÍCH THÁI HÒA 


N ơi ương tựa an toàn 


Cơn bão số 09, tên là Ketsana thổi vào miền 
Trung Việt Nam, ngày 29/9/09, đã gây thiệt hại 
nhiều mặt cho dân chúng từ Nghệ An cho đến 
Phú Yên và ngay cả cao nguyên như Gia Lai và 
Kontum nữa. Thiệt hại vật chất cho các vùng 
nầy là không thể kể xiết. Cây cối gãy đổ, nghiêng 
ngã, nhà cửa bị tróc mái, nhất là những vùng 
tâm bão đi qua. Có những vùng sâu, nước ngập 
đến mái nhà, lương thực bị hư hại nặng nề,... 
Thiệt hại về nhân mạng, theo tài liệu tổng kết kể 
từ 21 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Văn 
phòng Ban Chỉ Đạo phòng chống lụt bão Trung 
ương gồm: Chết 122 người, mất tích 12 người 


KHUNG TRỜI VÀNG - 69 


và bị thương 522 người, và thiệt hại tài sản có 
thể kiểm tra tổng quát theo các báo chí cho biết 
khoảng hơn hai ngàn tỷ đồng Việt Nam. 


Với cơn bão nẩy, tại chùa Phước Duyên, cây 
nhãn và cây sến 60 tuổi bị bứng bay gốc và một 
cây nhãn 70 tuổi bị xé nửa cây, cây mít ở cạnh 
Tàng Kinh Các, bị gió bẻ quẹo lại, rồi gãy nửa 
cây, và những cây mít lâu năm khác cũng bị 
bứng gốc,... gió thổi vèo vèo, rít lên từng hùn, 
nghe thật khủng khiếp! 


Cơn bão đi qua đã làm cho cây cối gãy đổ ngốn 
ngang, tâm trạng của con người nhiều nơi bàng 
hoàng lo sợ, nhưng chỉ chưa đây một tiếng 
đồng hồ sau, tôi ngồi ở Tàng Kinh Các, nhìn ra 
sân, thấy những chú bướm tung cánh bay liệng 
nhởn nhơ, như không có bất cứ một biến động 
nào xảy ra cho chú cả. 


Tôi hỏi chú điệu: “Con có biết, những chú 
bướm ấy, trước đó một giờ chúng núp bão ở 
đâu không, mà bây giờ chúng lại bay ra một 
cách thoải mái như vậy?”. 


Chú ấy thưa: “Dạ con không biết. Tôi nói với 


70 - THÍCH THÁI HÒA 


chú ấy rằng: “Muôn vật đều có khả năng tự bảo 
vệ mình, trước những nguy hiểm. Những chú 
bướm ấy, núp vào nơi tính giác của chính nó”. 


Tính giác ở nơi mỗi loài rất tinh anh và bén 
nhạy. Không những các loài hữu tình có khả 
năng ấy, mà các loài vô tình cũng có khả năng 
ấy nữa. Những năm không có bão, bụi tre ở 
cạnh Tàng Kinh Các, măng mọc ra ở bên ngoài 
thoải mái, nhưng những năm có bão, thì chúng 
lại mọc gần cây tre mẹ hay mọc ngay ở giữa bụi, 
lại được nhiều cây tre bao bọc lại chung quanh. 


Như vậy, nếu ta tỉnh mắt nhìn vào cách mọc của 
những bụi măng là ta cũng có thể đoán được 
thời tiết lụt bão của những năm tháng sắp tới. 


Vì vậy, ta biết rằng, dù cho loài hữu tình nhỏ 
nhặt, có đời sống yếu đuối và mỏng manh nhất, 
cho đến cả loài vô tình, tất cả chúng đều có khả 
năng tiên liệu trước những nguy hiểm sắp xảy 
ra đối với chúng và chúng có khả năng tự phòng 
hộ và bảo vệ cho chính nó. 


Sự tiên liệu của con người đối với những gì 
nguy hiểm sẽ xảy ra cho chính mình có thể bén 


KHUNG TRỜI VÀNG - Z1 


nhạy và sâu sắc hơn, và lại có khả năng phòng 
hộ có hiệu quả hơn. Vì sao? Vì con người là loài 
sống có trí năng cao cấp và đầy kinh nghiệm. 


Trí năng cao cấp của con người phần nhiều bị 
hủy diệt là do con người chạy theo ngũ dục và 
khai thác ngũ dục để hưởng thụ khoái lạc nhất 
thời, do đó mà trí năng của con người bị thương 
tổn và hủy diệt. 


Và mỗi khi trí năng của con người bị thương tổn 
và hủy diệt, thì khả năng tiên liệu sự nguy hiểm 
và bảo vệ sự sống còn của nó cũng bị thương 
tổn và hủy diệt theo. 


Con người ngày nay biết nương tựa vào những 
dụng cụ khoa học để bảo vệ mình. Nhưng khổ 
nỗi, những dụng cụ khoa học lại là những vật 
vô tri, chúng là những công cụ của trí năng và 
hoàn toàn lệ thuộc vào những tác động của tư 
duy con người. 

Trí năng lại được tác động từ những tư duy của 
con người, nhưng con người ngày nay phần 
nhiều lại lười tư duy hay là tư duy nông nổi, 
một chiều, khiến cho trí năng của con người chỉ 


Z2 - THÍCH THÁI HÒA 


hoạt động theo bản năng hay theo một chiều 
hướng nhất định. Và một khi trí năng của con 
người rơi vào bản năng, thì đời sống con người 
biến thành thấp kém thua cả thú vật. Hay con 
người tư duy một chiều, sẽ tự biến mình trở 
thành một loài vật cuồng tín, cố chấp, hung dữ 
và tổi tệ, mà đời sống của nó có hại cho chính 
nó, cho muôn vật và thiên nhiên. 


Vì vậy, con người đừng đem sinh mệnh của 
mình phó mặc cho thần linh, cho tư kiến của 
mình hay khoa học, mà hãy quay về nương tựa 
nơi giác tính của chính mình, và làm cho giác 
tính ấy lưu hiện ra trong đời sống, để cho con 
người là nơi nương tựa, phát triển và điều khiển 
khoa học một cách hữu hiệu; và con người là 
nơi có đủ mọi điều kiện để phát triển linh tính 
của mình đến chỗ toàn hảo, chứ không phải 
con người sinh ra để nương tựa hay phủ phục 
thần linh, làm nô lệ cho tư kiến và khoa học. 

Con người chỉ có khả năng bảo vệ sự an toàn 
cho chính nó và đồng loại, cũng như có khả 
năng che chở cho những loài thấp kém thua nó, 
khi nào nó biết tư duy, biết buông bỏ tư dục, 


KHUNG TRỜI VÀNG - Z3 


buông bỏ tư kiến, biết quay trở về sống với giác 
tính ở nơi chính nó và biết làm cho giác tính ấy 
sáng lên mỗi ngày. 


Trên trời dưới đất không một ai có thể giúp cho 
con người sống đời sống an toàn và hạnh phục, 
bằng tâm biết buông bỏ những tư dục, những 
tư kiến và biết quay về nương tựa tính giác nơi 
chính họ. Tính giác là nơi nương tựa an toàn 
nhất của thế giới con người. 


Tính giác do đâu mà có? Nó là báu vật vốn có 
nơi tất cả chúng ta. Khi ta sinh, nó không đến 
từ đâu và khi ta diệt, nó cũng không đi về đâu. 
Ta chỉ cần sống ở trong sự tĩnh lặng của tâm 
ý, không cố chấp bản ngã, không chạy theo tư 
dục, không bám víu tư kiến, không manh tâm 
vọng tưởng, thì nó sẽ hiện ra cho ta và giúp ta 
sống đời sống an toàn và hạnh phúc. Nó là vậy, 
nên nó là nơi an toàn để cho ta quay về nương 
tựa. 


Vì vậy, nó là nơi nương tựa an toàn nhất cho ta. 


Z4 - THÍCH THÁI HÒA 


(riái tôa oán thù 


Sự thù hận giữa muôn loài đối với ta, không 
phải từ trên trời cao giáng xuống, cũng không 
phải từ dưới lòng đất vọt lên và lại càng không 
phải bỗng dưng mà có, mà nó có ngay trong 
mỗi bữa ăn của chúng ta. 


Một khúc cá chiên nằm trên dĩa, những miếng 
thịt nổi bềnh bồng hay chìm sâu dưới tô canh 
trong mỗi bữa ăn của ta, đều là những biểu hiện 
của oán kết và nội thù của muôn loài đối với ta. 
Không oán kết và nội thù sao được, nếu ta đi 
đến lò mổ, thì thấy ngay tâm sợ hãi, sự bất lực, 
tức tối và khổ đau của những chú súc vật bị hại 
trước trí năng và bạo lực của con người. 


KHUNG TRỜI VÀNG - Z5 


Vì vậy, chỉ nhìn vào bữa ăn của ta mỗi ngày thôi, 
là cũng đủ để thấy mỗi ngày đi qua là mỗi ngày, 
ta đều dệt thêm những sợi dây oán kết, nội thù. 


Mỗi miếng thịt, mỗi khúc cá ta ăn, đều hàm 
chứa những trữ lượng hận thù của các loài thú 
vật đối với ta. Một trong những nguyên nhân 
sinh khởi chiến tranh ở trong xã hội con người 
là do ăn và khai thác cái ăn để hưởng thụ. 


Do đó, nhà bếp của mỗi gia đình là một địa 
ngục nhỏ của những loài súc vật và là nơi tạo 
ra sự liên hệ oán kết, nội thù của muôn vật với 
từng gia đình. Mỗi nhà hàng, mỗi quán nhậu là 
mỗi địa ngục lớn của những loài súc vật trong 
xã hội và là nơi tạo ra sự liên kết oán thù giữa 
muôn vật với cộng đồng. Nên, mỗi bữa ăn, mỗi 
bữa tiệc là một thiên đàng trá hình của những 
địa ngục đầy thù hận. 


Vì vậy, đạo Phật đã dạy cho con người phải phát 
nguyện thực tập ăn chay tháng hai ngày, bốn 
ngày, sáu ngày, mười ngày, hay ăn chay kỳ và 
trường là để có cơ hội tự mình giải tỏa oán kết, 
làm giảm bớt nỗi đau của muôn loài và nuôi 
dưỡng tâm từ bi của chính mình đối với tất cả. 


Z6 - THÍCH THÁI HÒA 


Tâm từ bi mà đức Phật dạy, không những có tác 
dụng thương người, mà còn thương cả muôn 
vật; không những có tác dụng cứu người, mà 
còn cứu cả muôn vật; và không những có tác 
dụng bảo vệ con người, bảo vệ muôn vật, mà 
còn có khả năng bảo vệ sinh môi cho con người 
và muôn vật sống còn một cách lành mạnh, có 


ý nghĩa. 


Ta nên biết rằng, tâm từ bị có mặt ở đâu, thì 
ở đó có sự giải trừ oán kết và hận thù. Tâm từ 
bi của ta càng lớn, thì hiệu quả của sự giải trừ 
oán kết và hận thù của ta đối với mọi người và 
muôn loài càng cao. 


Những chướng ngại đối với đời sống hạnh phúc 
tự thân, gia đình và xã hội không phải vô cớ mà 
tất cả đều có duyên cớ của chúng. Không những 
bỗng dưng ta phát bệnh, mà phát bệnh phần 
nhiều là do ăn uống không có chừng mực, làm 
việc thái quá,... Ăn uống không có chừng mực, 
thiếu trí tuệ, sẽ dẫn sinh bệnh hoạn cho ta. 


Bệnh hoạn là một trong những chướng ngại 
căn bản đối với hạnh phúc. Ăn uống không có 
chừng mực, thiếu trí tuệ sẽ dẫn sinh nghiệp báo 


KHUNG TRỜI VÀNG - ZZ 


cho ta. Nghiệp báo thì lúc nào và ở đâu cũng 
có tác dụng gây trở ngại hạnh phúc và an lạc 
cho ta. Nghiệp báo của ta mỗi khi đã dẫn sinh, 
thì chúng không những gây trở ngại cho hạnh 
phúc và an toàn của ta, mà còn cho cả gia đình 
và xã hội. 

Gia đình ta làm sao mà an ổn hạnh phúc được 
khi mà ta bị bệnh hoạn. Và xã hội làm sao mà 
an toàn và hạnh phúc, khi có nhiều người trong 
xã hội bị bệnh hoạn. 


Ăn mà không bị sinh khởi nghiệp chướng, đức 
Phật đã dạy cho đệ tử của Ngài cần phải thực 
tập năm phương pháp sau đây: 

Phải biết rõ những thực phẩm ta đang thọ dụng, 
chúng đến từ công sức của nhiều người. 

Phải biết rõ đức và hạnh của mình đủ hay thiếu 
để thọ dụng những tặng phẩm nây. 

Chủ yếu là phải biết phòng hộ tâm tham của 
mình trong khi ăn. 


Phải biết rõ thực phẩm ta đang ăn là thuốc tốt 
để trị liệu bệnh khô gầy của thân thể. 


78 - THÍCH THÁI HÒA 


Phải biết rõ ăn chỉ là phương tiện giúp ta thành 
tựu đạo nghiệp mà không phải là đạo nghiệp. 


Trong khi ăn, ta thực tập năm phương pháp 
nầy với tâm hoàn toàn tỉnh giác, ta có khả năng 
nuôi dưỡng lớn tâm từ bi của ta và ta có khả 
năng giải tỏa nội kết cũng như oán thù giữa mọi 
người với ta, giữa ta với mọi người. Và không 
những vậy, ta còn có khả năng giải tỏa mọi oán 
kết giữa ta với muôn loài, giữa muôn loài với ta, 
không phải một đời mà nhiều đời. 


Và, nếu vì nghiệp chướng, ta chưa ăn chay được, 
thì cũng nên khởi tâm xấu hổ và tự trách phước 
đức yếu kém của mình trước khi ăn, chứ không 
nên ăn với tâm kiêu ngạo và phóng túng. 


Ta thực tập như vậy, dù quả báo đối với ăn, ta 
chấp nhận trả, nhưng nghiệp báo của ăn, ta đã 
không tạo thêm và còn nguyền xin chuyển hóa, 
khiến cho mọi bữa ăn của ta không còn tạo nên 
những oán nghiệp, hận thù mà ở trong sự hiểu 
biết và an lạc. Sự tự do và an lạc của ta có ngay 
nơi tâm hồn và nơi bữa ăn của chính mỗi chúng 
ta. 


KHUNG TRỜI VÀNG - Z9 


80 - THÍCH THÁI HÒA 


(hán lý của mọi vấn đề 


Sống giữa đời, nếu ta không thấy sai, thì không 
thể sửa. Nếu thấy sai, nhưng thấy không chính 
xác, thì càng sửa lại càng sai và không bao giờ 
hết sai. 


Điều nãy, tôi đã nhận ra, khi tôi cho in những 
tập sách mà tôi viết. Tập sách của tôi khi làm vi 
tính, nó đã có những lỗi sai chính tả ở nơi bản 
gốc, nhưng do không phát hiện được, nên khi 
in ra thành phẩm, nó có những lỗi sai chính tả 
từ nơi bản gốc của nó. 


Sửa những lỗi sai nơi thành phẩm, hay nơi hậu 
quả chỉ là những khắc phục tạm thời. Nếu bản 
gốc không sửa mà ta chỉ sửa ở nơi thành phẩm, 


KHUNG TRỜI VÀNG - 61 


thì mỗi lần in là mỗi lần sai và lại mỗi lần ¡in là 
mỗi lần ta lại mất công sửa sai. 


Vì vậy, muốn hết sửa sai, ta phải biết sửa ngay 
nơi bản gốc. 


Cũng vậy, sống ở đời ta có nhiều sai lầm, là do 
tâm ta có vô minh vọng tưởng. Nếu ta không 
sửa những vô minh vọng tưởng nơi tâm ta, mà 
chạy theo cái bên ngoài để sửa, thì càng sửa là 
càng sai. 


Vì vậy, Pháp thoại đầu tiên ở vườn Lộc Uyển 
cho năm anh em Kiểu Trần Như, Đức Phật đã 
dạy cho họ bài pháp thoại Tứ Diệu Đế gồm: 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Đối với Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo đức Phật dạy: Khổ nên biết. Tập nên đoạn. 
Diệt nên chứng. Đạo nên tu. 


Nghĩa là đối với cái khổ vật chất và tinh thần 
của thân năm uẩn như: sanh, già, bệnh, chết, 
thương yêu xa la, oán thù gặp gỡ, ước mong 
không thành và những xung đột bất thường của 
năm uẩn, thì phải quán chiếu để biết rõ chúng 
một cách tường tận, không bị lầm lẫn, biết như 
vậy, gọi là biết về khổ. 


82 - THÍCH THÁI HÒA 


Đối với lập, Đức Phật dạy không những chỉ 
biết những hành trạng của nó, mà còn phải biết 
đoạn tận nó một cách triệt để. Tập là nơi tích 
lũy và tập khởi của vọng tưởng, của những vô 
minh, phiền não. Tập đế đã bị đoạn tận, thì Khổ 
đế hoàn toàn mất hết khả năng biểu hiện. 


Đối với Diệt, Đức Phật dạy nên chứng. Chứng 
Diệt đế bằng cách nào? Bằng cách tu tập Đạo 
đế. 


Vì vậy, ở trong giáo lý Tứ Diệu Đế, Đạo đế có 
ba chức năng. Một là chặt đứt Tập đế. Hai là 
chấm dứt Khổ đế và ba là chứng nhập Diệt đế 
hay Niết bàn. 


Nếu ta không thực hành Đạo đế, thì ta không 
có khả năng chặt đứt Tập đế, để chấm dứt Khổ 
đế và để hội chứng Diệt đế là Niết bàn. Niết bàn 
là trạng thái tâm thức hoàn toàn vắng mặt Tập 
đế và đời sống hoàn toàn vắng mặt Khổ đế. 

Do đó, ta muốn hết khổ, không phải chạy theo 
cái khổ để giải quyết, mà phải biết giải quyết 
ngay nơi nguyên nhân sinh khởi khổ là Tập đế. 
Và cũng vậy, ta muốn giải thoát, không phải 


KHUNG TRỜI VÀNG - 83 


chạy bươn theo Diệt đế hay Niết bàn, mà phải 
biết chứng Niết bàn ngay ở nơi sự thực hành 
Đạo đế. 


Sự sai lâm lớn nhất của xã hội con người, là 
không biết dừng lại những nguyên nhân gây ra 
khổ đau, mà chỉ biết chạy theo khổ đau để giải 
quyết và khắc phục hậu quả. Trong lúc đó, bài 
pháp Tứ Diệu Đế là Thông điệp, mà đức Phật đã 
gởi đến cho toàn thể thế giới con người đã hơn 
hai mươi lăm thế kỷ, để giúp họ giải quyết triệt 
để những bất công của xã hội, những tổi tệ và 
đau khổ của nhân sinh, để cho xã hội con người 
sống chung trong hòa bình và an lạc, nhưng 
thông điệp ấy vẫn chưa được xã hội con người 
đón nhận và thực hành một cách nghiêm túc. 


Vì vậy, họ đã đi tìm kiếm hòa bình trong những 
lò vũ khí và nỗ lực sản xuất vũ khí để bảo vệ 
hòa bình, khiến cho tài nguyên thiên nhiên của 
nhân loại càng ngày càng khô kiệt, môi sinh 
càng ngày càng bị ô nhiễm, xã hội con người 
càng ngày càng rơi xuống những vực thẳm của 
bất công, tăm tối, cuồng loạn, thù hận và khổ 
đau. 


84 - THÍCH THÁI HÒA 


Gốc đã sai, thì càng sửa là càng sai. Vậy, muốn 
hết sai thì phải sửa gốc. Ay là chân lý của mọi 
vấn đề. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 85 


6ố - THÍCH THÁI HÒA 


R›¿t xe bị xì 


Ở đời ta đi bất cứ chiếc xe nào mà có cả lốp và 
ruột đều xấu hay lốp tốt, ruột xấu hoặc ruột tốt 
lốp xấu, thì chiếc xe ấy không có khả năng đưa 
ta đến đích được. 


Một khi ruột xe đã xấu và xì hơi, thì lốp xe dù 
có tốt đến mấy cũng không giúp được gì cho 
ruột xe và ngược lại cũng vậy, nếu ruột xe tốt 
mà lốp xe xấu, thì cái xấu của lốp xe không có 
khả năng bảo toàn cho cái tốt của ruột xe, để 
giúp cho người sử dụng xe đạt được mục đích. 
Và nếu trường hợp cả lốp xe và ruột xe đều xấu, 
thì chiếc xe ấy không phải là xe giúp cho người 
sử dụng đạt đến mục tiêu lâu dài. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 8Z 


Cũng vậy, trong cuộc sống con người, ta đối 
xử xấu với nhau cả hình thức lẫn nội dung, thì 
việc chia tay nhau là chuyện dễ hiểu, nhưng 
ta đối xử với nhau mang tính hình thức, thiếu 
phẩm chất nội dung, thì trước sau gì ta cũng 
chia tay trong niềm tủi hận, và nếu ta đối xử 
với nhau bằng những hình thức xấu, nhưng có 
những phẩm chất nội dung tốt, thì cũng khó 
bảo chứng được tình thân hữu lâu dài, tại sao? 
Bởi vì, đời sống con người phần nhiều rơi vào 
bẫy hình thức và thường đánh giá sự tốt xấu của 
nhau nơi hình thức và phần nhiều con người sử 
dụng hình thức để đánh bóng cho nhau, vì vậy 
ít ai đủ kiên nhẫn để nhận ra cái tốt không có 
hình thức. Và mỗi khi hình thức đã bị xem là 
xấu, ta khó chứng minh để thuyết phục những 
người khác về một nội dung tốt đẹp tiểm ẩn ở 
trong hình thức ấy. 


Vì vậy, hình thức tốt phải được bảo chứng từ một 
nội dung tốt, nên hình thức ấy là hình thức có 
thật và nội dung tốt thì tự thân của nó biểu hiện 
ra mặt hình thức tốt một cách tự nhiên, nên nội 
dung tốt ấy là nội dung có thật. Do đó, người xưa 
nói: “Cái gì có thật, cái đó có tác dụng”. 


88 - THÍCH THÁI HÒA 


Một khi cái tốt đã có thật từ phẩm chất, thì dù 
nó mang hình thức nào, nó cũng biểu hiện được 
những tính chất ấy của nó. 


Mọi hình thức tốt không được bảo chứng bởi 
nội dung, thì trước sau gì nó cũng bị xì, như 
ruột xe nằm ở trong cái lốp xe tốt bị xì vậy! 


Ta nên nhớ kỹ rằng, mỗi khi ruột xe đã bị xì, thì 
chiếc xe ta đang sử dụng, dù được đánh bóng 
đến mấy, cũng chẳng bao giờ đưa ta tới được 
mục đích! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 89 


90 - THÍCH THÁI HÒA 


T):eu ngạc nhiên 


Thời đại của chúng ta là thời đại tin học, nên 
nhiều người đã lợi dụng văn minh tin học để 
lạm dụng ngôn từ. 


Văn minh tin học đã giúp cho ta biết được 
những gì xảy ra cho thế giới con người trên toàn 
cầu một cách nhanh chóng, nhưng nó cũng đã 
bị nhiều người lạm dụng để nói láo và lừa phỉnh 
nhiều người. 


Nền văn minh nầy chỉ hữu ích, khi người sử 
dụng nó có chút liêm sỉ về trí thức và biết thực 
tập đời sống không nói láo. 


Nói láo không phải là điều mới lạ, nó đã có từ 


KHUNG TRỜI VÀNG - 91 


thuở bình minh trong những quan hệ sinh hoạt 
của thế giới con người, và nói láo đem lại tai họa 
cho thế giới con người thật không thể lường từ 
thuở ấy. 


Vì vậy, các tôn giáo lớn trên thế giới đều cấm tín 
đồ của họ nói láo. Cấm nói láo, vì người ta đã 
nói láo quá nhiều. 


Ngày xưa con người phần nhiều chất phác, nên 
họ chỉ nói láo với nhau bằng lời, nhưng ngày 
nay con người văn minh hơn, họ không những 
nói láo với nhau bằng lời, mà bằng những hội 
nghị, bằng những văn kiện qui ước, bằng tranh 
ảnh, bằng văn chương, báo chí, truyền thanh, 
truyền hình, bằng mạng lưới internet, bằng 
những văn hóa, những nghệ thuật cắt xén, lắp 
ghép, bằng những đạo lý sáo rỗng, bằng những 
hứa hẹn mơ hồ và bằng những động tác ngoại 
giao với những lễ nghi điêu luyện. 


Một trong những lý do khiến con người nói láo 
là lợi nhuận và danh xưng. Có những người 
vì danh xưng mà nói láo hoặc có người, vì lợi 
nhuận mà nói láo hoặc có những người, vì cả 
hai. 


92 - THÍCH THÁI HÒA 


Nhưng, dù ta nói láo bằng cách nào hay bằng 
bất cứ lý do nào, thì nó vẫn không thể tạo ra 
được mối quan hệ tốt đẹp lâu dài giữa ta và 
người, giữa ta và xã hội. 


Tuy nhiên, nhiều người cũng biết được nói láo 
không thể tồn tại lâu dài với những gì họ quan 
hệ, nhưng họ vẫn nói láo. Vì sao như vậy. Vì 
xã hội của con người ngày nay có những người 
chủ trương sống vội. Họ nói: “Thà một phút 
huy hoàng rồi chợt tắt,..." 


Sống vội, thì không cần thỉ chung, không cần 
lâu dài, họ có thể nói và làm bất cứ điều gì để 
tuyên truyền, nhằm giúp họ có thể đạt tới mục 
tiêu lợi nhuận và danh xưng. 


Người ta chỉ có thể từ bỏ mọi lợi nhuận và danh 
xưng để sống đời chân thật, khi nào họ thấy 
được mọi lợi nhuận đều là độc dược hủy hoại 
sự sống và mọi danh xưng đều là những vũ khí 
giết người. 


Đọc lịch sử loài người ta thấy, lắm người hèn hạ 
và thân bại danh liệt chỉ vì danh xưng và lắm 
người tán thân mất mạng cũng chỉ vì lợi nhuận. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 93 


Nhưng, lợi nhuận và danh xưng, thì ở đâu và lúc 
nào cũng có sức hấp dẫn với con người, và nó là 
một trong những tác nhân làm nảy sinh những 
ngôn ngữ và điệu bộ dối láo trong những quan 
hệ xã hội. 


Ở đâu con người thích nói láo, ở đó có sự phổn 
hoa giả ảo, có những hạnh phúc mơ hồ và có 
những bộ điệu lễ nghi trống rỗng và đáng ngại. 


Xã hội con người ngày nay, việc nói láo để phỉnh 
gạt nhau không còn là điều làm cho nhiều người 
ngạc nhiên. Và điều làm cho nhiều người ngày 
nay ngạc nhiên nhất là trong xã hội ấy, vẫn còn 
có lắm người yêu chuộng, sống và tôn trọng sự 
thật. 


94 - THÍCH THÁI HÒA 


Vị ngọt thế gian 


Ta muốn thưởng thức hương thơm của trầm, 
thì ta phải chấp nhận sự phiền nhiễu của khói 
và bụi từ nó. 


Cũng vậy, sống ở trong đời ta muốn thưởng thức 
hạnh phúc của thế gian, ở bất cứ hình thức nào, 
dù thấp hay cao, thì ta cũng phải chấp nhận mọi 
phiền nhiễu sinh ra từ nó. 


Mọi hạnh phúc mà không có phiền nhiễu, thì 
không phải là hạnh phúc của thế giới con người. 
Đó là điều mà mọi người cần phải thấy, trước 
khi thụ hưởng. 


Và lại cần phải thấy thật rõ rằng, mọi vị ngọt 


KHUNG TRỜI VÀNG - 95 


của thế gian luôn luôn gắn liền với mọi đời sống 
của các loài sâu kiến. 

Muốn không gắn liền với đời sống của sâu kiến, 
nên những bậc có trí ở trong đời không khát 
thèm và không cất giữ bất cứ vị ngọt nào của 
thế gian. 


9ố - THÍCH THÁI HÒA 


Tlừ những ý thức ấy 


Có nhiều vị xuất gia trẻ đã hỏi tôi, làm thế nào 
để vượt qua những nhu cầu thấp kém của đời 
thường và ởi trọn vẹn con đường của mình đã 
chọn? Tôi đã trả lời cho họ rằng, ý thức xuất gia 
chưa bao giờ bỏ tôi để đi. 


Người xuất gia mà ý thức xuất gia vắng mặt, thì 
thế nào họ cũng gặp tai nạn và rủi ro trong đời 
tu của họ. 


Ta xuất gia không từ một thế lực nào, mà từ ý 
thức trong sáng của ta. Vì vậy, ngay đó ta đã 
có sự tự do và hạnh phúc, chứ không phải đợi 
đến khi thọ đầy đủ giới pháp và có danh tiếng ở 
trong giáo hội và ở ngoài đời. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 97 


Có những vị xuất gia có danh tiếng trong giáo 
hội và ở ngoài đời, nhưng chưa hẳn họ đã có tự 
do và hạnh phúc. 


Hạnh phúc của người xuất gia không phải là 
danh tiếng mà được sống một cách trọn vẹn cả 
thân và tâm ở trong đời sống xuất gia ấy. 


Và sự tự do của người xuất gia không phải là 
những loại tự do thuộc về ý thức chính trị mà ý 
thức giác ngộ. 


Ý thức được thế gian vô thường, nên không 
khởi tâm bám lấy bất cứ những gì đang hiện 
hữu ở trong sự vô thường ấy. 


Ý thức được mọi tham dục là tai họa, nên không 
chạy theo chúng. 


Ý thức được sự nghiệp của người xuất gia là trí 
tuệ, chứ không phải là những thứ danh vọng và 
tài sản thế gian, nên ngày đêm thực hành giới 
định tuệ không biết mỏi mệt. 


Ý thức được những biếng nhác đối với sự học 
tập kinh, luật, luận, tụng kinh, niệm Phật, lạy 
Phật, ngồi thiển và làm những công việc lợi ích, 


98 - THÍCH THÁI HÒA 


đem lại an lạc cho nhiều người là không phải 
đời sống của người xuất gia. 


Ý thức được rằng, vô minh làm cho ta mê muội, 
phiển não trói ta vào trong đời sống khổ đau, 
nên nỗ lực tu học chuyển hóa vô minh và cắt 
đứt phiền não. 


Ý thức được rằng, giận hờn và trách móc người 
khác, chỉ tạo ra thêm những rối rắm và khổ đau 
cho chính mình, nên luôn luôn thực hành hạnh 
từ bi và hỷ xả. 


Ý thức được rằng, giới định tuệ là tài sản quý 
báu nhất của người xuất gia, nên đi đâu cũng 
mang theo, sống với ai cũng sẵn sàng chia sẻ 
không lẫn tiếc. 


Ý thức được rằng, tâm lớn của người xuất gia 
là tâm bổ đề; nguyện lớn của người xuất gia là 
nguyện không hưởng thụ hạnh phúc cá nhân, 
mà nguyện tu tập là vì lợi ích cho mọi người, và 
mọi loài; và hạnh lớn của người xuất gia là thực 
hành hết thảy thiện sự với tâm không nhân ngã. 


Nếu những ý thức ấy, luôn luôn được thắp sáng 
trong đời sống của người xuất gia, thì người 


KHUNG TRỜI VÀNG - 99 


xuất gia không bị đời đồng hóa mà trái lại, họ 
có khả năng chuyển hóa được những nhu cầu 
thấp kém của con người trong cuộc sống đời 
thường. 


Hạnh phúc của đời sống xuất gia đã đến với tôi 
từ những ý thức ấy. 


Vậy, từ những ý thức ấy, tôi xin chia sẻ với 
những người bạn trẻ xuất gial 


100 - THÍCH THÁI HÒA 


Có một bản thờ 


Có vị nói với tôi rằng, Thầy cho tôi hỏi Thầy 
một câu được không? Tôi nói được. Vị ấy hỏi, 
Thầy có sợ chết không? Tôi cười và nói: Trước 
đó tôi rất sợ chết, nhưng bây giờ thì không. 


VỊ ấy hỏi tại sao? Tôi nói: Trước đó tôi chưa có ý 
thức cao về sự sống và chưa hề sống hết lòng với 
cái sống có ý nghĩa của mình, nên bấy giờ tôi rất 
sợ chết. Hễ nghe ai nói đến chết, thì tôi nhắm 
mắt lại, không dám nghe và nghĩ đến, vì vậy mà 
cái chết cứ đe dọa tôi, khiến cho tôi nhiều lúc 
mất tinh thần trong sự sống. 


Nhưng, bây giờ thì tôi không sợ chết nữa, vì tôi 
đã sống hết lòng với sự sống rồi, và ý thức tôi đã 


KHUNG TRỜI VÀNG - 101 


nhận ra, chết là một hình thức khác của sống 
mà thôi. Không bao giờ có cái chết thực, cái 
chết chỉ là những hình thức giả tạo bên ngoài 
của cái sống mà thôi. 


Chết là giả, vì thân tôi tuy tan rã, nhưng nó 
không hề bị mất hoàn toàn. Những chất lỏng 
nơi thân tôi đang trở về với nước; những chất 
khí nơi thân tôi đang trở về với không gian; 
những chất rắn nơi thân tôi đang trở về với lòng 
đất; những chất nhiệt trong thân tôi đang trở 
về với nguồn năng lượng mặt trời và những cái 
biết thuộc về các quan năng nhận thức nơi thân 
tôi đang trở về với tâm thức. 


Nước, đất, không khí, nhiệt lượng và tâm thức, 
thì ở đâu và lúc nào mà không có. Vì vậy, tuy 
tôi chết, nhưng không mất. Tuy tôi chết, nhưng 
tôi vẫn hiện hữu cả ngàn nơi, dưới muôn ngàn 
hình thức sống động. 


Và khi tôi sống, các yếu tố rắn, lỏng, khí, nhiệt 
và tâm thức tương tác, tương cảm và hòa điệu 
với nhau, khiến tôi hiện hữu. Tuy tôi hiện hữu, 
nhưng không phải thường còn. Và không phải 
thường còn, vì tôi luôn luôn là một thực tại sống 


102 - THÍCH THÁI HÒA 


động. Thực tại sống động là một thực tại phi tôi. 
Và vì là thực tại phi tôi, nên tôi có tự do và tôi 
có thể hiện hữu bất cứ lúc nào và ở đâu, khi hội 
đủ nhân duyên tương tác. 


Vì vậy, đứng ở góc độ nây, tôi thấy tôi là người 
đã và đang chết, nhưng đứng ở góc độ khác, thì 
tôi lại thấy tôi là người đã và đang sống. Sống 
và chết chỉ là hai mặt chuyển động đổi thay của 
một thực tại. Cũng giống như ánh sáng và bóng 
đêm chỉ là sự chuyển động từ một quả địa cầu 
xoay chung quanh mặt trời mà có mặt. 


Ý thức được điểu ấy, nên sống và chết không 
còn làm cho tôi ham hố hay sợ hãi. 


Và nếu bạn chưa có được ý thức ấy, thì trong đời 
sống của bạn, cần phải có một bàn thờ, để thờ 
tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh cho bạn. 
Bàn thờ ấy, sẽ giúp cho bạn yên tâm để sống và 
sống đẹp, và bàn thờ ấy cũng giúp cho bạn yên 
tâm để chết và chết một cách an bình. Vì sao? 
Vì khi sống, bạn có một bàn thờ trang nghiêm, 
đẹp và có ý nghĩa ở trong nhà để chiêm ngưỡng 
mỗi ngày. Và khi chết, bạn lại có một bàn thờ 
để bước lên và sống với những gì trang nghiêm, 


KHUNG TRỜI VÀNG - 103 


đẹp và có ý nghĩa ấy. 


Nên, sự bất hạnh lớn nhất cho ta là khi sống, ta 
không có một bàn thờ đẹp, trang nghiêm và có 
ý nghĩa để chiêm ngưỡng và khi ta chết không 
có một bàn thờ để bước lên và trở về, để sống 
với những tình cảm rộng lớn, thiêng liêng và 
cao quÍl 


104 - THÍCH THÁI HÒA 


T1„ quét nhà đi! 


Có vị khách hỏi tôi, Thầy có tin vào những lời 
nói của những vị nổi tiếng không? 

Tôi hỏi: Tại sao anh hỏi tôi câu ấy? 

Khách: Lúc nây tôi thích hỏi Thầy câu ấy. 

Tôi nói: Sao anh không hỏi những người nổi 
tiếng ấy, vì nổi tiếng là vấn đề của những người 
ấy, mà không phải của tôi hay của anh. 

Tôi nói với khách rằng: Mình không nên đem rác 
nhà mình đến xả nơi nhà của người khác, và cũng 
đừng nên đem rác của nhà người khác về xả nhà 
mình. Và nếu mỗi nhà đều có rác, thì mỗi nhà 
phải tự lo xuốt quét cho sạch ngôi nhà mình đi. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 105 


Và nếu trong tôi có rác, thì tôi cũng phải nỗ lực 
xuốt quét những rác ấy trong tôi. Và nếu tôi 
không chịu xuốt quét, thì trước sau gì, tôi cũng 
phải sống với ruồi muỗi, sâu kiến và chuột bọ. 
Vì sao như vậy? Vì tự thân của rác rưởi, hay 
sinh ra sâu bọ, muỗi ruồi,... Nhưng, ruồi muỗi, 
sâu kiến, chuột bọ.,... không có lỗi mà lỗi là do 
tôi. Do tôi ăn, rồi xả bã mía, xả vỏ cam, xã vỏ 
sầu riêng, xả xơ mít, xả đủ thứ... đây nhà mà 
không chịu quét... II 


Vậy, anh có ăn và xả những thứ ấy trong nhà 
của anh không? Nếu có, thì mời anh uống nước 
và tự quét nhà của anh đi, đừng đổ lỗi cho ai và 
đừng đợi ai quét, mà làm tăng thêm tội lỗi và sự 
hèn mọn nơi mình! 


Tổ Liễu Quán dạy: “Nếu sớm biết đèn là lửa, thì 
cơm chín đã lâu rồi = Nhược tri đăng thị hỏa, 
phạn thục dĩ đa thì” 


Lời dạy ấy của Tổ vẫn còn mãi cho ta, vẫn nhắc 
ta “hãy tự quét lấy nhà mình!” 


106 - THÍCH THÁI HÒA 


Cau chuyện của trái tim 


Ta hãy sống với mọi người bằng tấm lòng, thì 
tấm lòng của ta sẽ có trong tấm lòng của mọi 
người. Hạnh phúc chưa từng có với ta, là vì ta 
chưa từng sống với ta và với tất cả mọi người 
bằng tất cả tấm lòng. 


Ta chưa từng sống đàng hoàng với ta, chưa từng 
sống hết lòng với ta, thì ta làm gì mà có được 
chất liệu đàng hoàng và có một tấm lòng đàng 
hoàng để hiến tặng cho người. 

Cách đây hơn mười năm, có nhiều sinh viên 
Mỹ đến Việt Nam nghiên cứu, họ đến Tổ đình 
Từ Hiếu xin tôi nghe pháp thoại và hướng dẫn 
thiền tập. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 107 


Bấy giờ, tại Thiển đường Trăng Rằm, Tổ đình 
Từ Hiếu, tôi đã chia sẻ pháp thoại cho họ, thầy 
Từ Niệm và thầy Minh Nguyện làm thông dịch. 
Trong bài pháp thoại tôi nói: “Hạnh phúc đến 
với chúng ta không phải từ quyền uy, tiền bạc, 
tri thức và lại càng không phải từ những vị trí 
khác biệt của mình trong xã hội, mà nó đến 
với chúng ta từ tấm lòng. Vì vậy, chúng ta cần 
phải biết chăm sóc tấm lòng của chúng ta, đừng 
để cho nó bị lu mờ và thương tích. Trong đời 
sống, nếu con người muốn có hạnh phúc, thì 
yếu tố đầu tiên là con người phải biết chăm sóc 
tấm lòng của mình, cho thật trong sáng, đừng 
để cho nó bị thương tích và lu mờ. Và trong sự 
quan hệ giữa người và người, thì chúng ta hãy 
đem tất cả tấm lòng mà đến với nhau để sống 
với nhau và chăm sóc nhau”. 


Sau đó, tôi hướng dẫn họ đi thiền hành ba vòng 
ở chung quanh Thất Lắng Nghe với những bước 
chân có ý thức và sâu lắng. 

Thiền hành xong, một cô sinh viên người Mỹ, 
đã đem tặng tôi với một trái tim bằng máu. Tôi 
hỏi, tại sao bạn có trái tim nầy? Cô ấy kể, đây là 


108 - THÍCH THÁI HÒA 


trái tỉm mà mẹ tôi đã làm ra và trao cho tôi. Mẹ 
tôi đã tạo ra hình trái tìm mà chung quanh bằng 
những gai nhọn và bà đã sơn đỏ trái tim ấy, nơi 
những lỗ bị gai nhọn đâm thủng. 


Trước khi trao trái tim ấy cho tôi, mẹ tôi nói: “lrái 
tim của mẹ rất đau khổ và đã bị thương tích nhiều 
bởi những gai nhọn tình yêu. Và mẹ tôi nói, ba 
con là một trong những thủ phạm tạo nên trái tim 
nầy” Cô ấy kể tiếp, cha cô đã chia tay với mẹ cô, để 
sống với một người đàn bà khác, khi cô mới hai 
tuổi. Từ đó, cô ta ở với mẹ, được mẹ nuôi dưỡng 
chăm sóc và cho ăn học, đến sinh nhật năm mười 
tám tuổi, thì mẹ cô lại trao cho cô trái tim nầy. Mẹ 
cô nói với cô rằng: “Đây là kỷ vật lớn nhất và quá 
đát đối với mẹ, và bây giờ là ngày sinh nhật thứ 
mười tám của con, mẹ tặng cho con trái tim nấy, 
để con có thêm những kinh nghiệm học hỏi một 
cách thực tế trong đời sống con người” 


Nghe cô ấy kể, tôi ngồi yên lắng, thở thật sâu và 
đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mặt của cô ta với 
tất cả tấm lòng và hỏi: “Trái tim của mẹ có một 
kỷ niệm lớn và có một giá rất đắt đối với cô như 
vậy, nhưng tại sao cô lại đem tặng cho tôi?” 


KHUNG TRỜI VÀNG - 109 


Cô ấy nói, qua pháp thoại và đi thiền hành, tôi 
thấy trái tim tôi đã được phục hồi và trái tim 
của mẹ tôi cũng đã được phục hồi qua trái tim 
tôi sáng nay. Vì vậy, tôi tặng trái tim nẩy, cho 
Thầy, để Thầy có nhiều cơ hội chia sẻ những 
vấn đề nây cho nhiều người nữa. 


Tôi chắp tay cảm ơn cô ta, và cô ta đã mỉm cười, 
rồi cũng chắp tay lại cảm ơn tôi và nói xin tạm 
biệt 


Như vậy, ta thấy hễ đến với nhau, bằng tất cả 
tấm lòng, thì không có vết thương nào nơi trái 
tim của ta là không được trị liệu và chuyển hóa. 


110 - THÍCH THÁI HÒA 


Tăng 1uẫn yên bình 


Những hiện tượng mưa bão, sấm sét, mây gió, 
sương mù,... không hề ảnh hưởng gì đến sự yên 
bình và trong sáng của trăng. 


Ấy chỉ là những hiện tượng che khuất trăng. 
Những hiện tượng ấy không phải là trăng. Và 
nếu ta đang bị cuốn hút bởi những hiện tượng 
ấy, hay bị che khuất bởi những hiện tượng ấy, 
thì ta sẽ không bao giờ thấy trăng. 


Ta không thấy trăng và sự an bình của nó là do 
ta, chứ không phải do trăng. Trăng yên bình 
vẫn mãi còn đó cho ta. 


Cũng vậy, những giông bão hơn thua, tranh 


KHUNG TRỜI VÀNG - III 


giành triệt hạ bôi nhọ nhau, chúng chỉ là những 
hiện tượng của vọng tưởng, của vô minh và 
chấp ngã, nó không hề làm cho phật tính nơi tự 
thân của mỗi người mất đi sự sáng trong và yên 
bình vốn có của nó. 


Chỉ cần ta ngồi yên, để cho những vọng tưởng 
nơi tâm ta lắng xuống là tức khắc phật tính nơi 
tự thân của ta hiện ra, soi sáng cho tâm ý, hành 
động và lời nói của ta và giúp ta sống một đời 
sống an bình. 


Nên, phật tính là vầng trăng yên bình nơi tự 
thân của mỗi chúng ta. Phật tính không có mới 
cũ, vầng trăng không có xưa nay. Mới hay cũ, 
xưa hay nay, bảo thủ hay hiện đại, tất cả chỉ 
là những chuyện ngoài da và ấy là chuyện của 
những người nhìn mặt trăng với đôi mắt bị 
nhòe! 


112 - THÍCH THÁI HÒA 


Ì\ới tới đã 


Này đá! Bạn chỉ là một thành phần của trái đất 
mà không phải là tất cả. Bạn tuy cứng và rắn 
chắc, nhưng không cứng và rắn chắc bằng vàng 
hay kim cương,... 

Này đái! Bạn, tuy cứng và rắn chắc, nhưng bạn 


sẽ bị nước nhận chìm, bạn sẽ bị lửa đốt cháy và 
bạn sẽ bị sức gió cuốn phăng. 


Này đái! Bạn, tuy cứng và rắn chắc, nhưng bạn 
không cứng và rắn chắc bằng thời gian, thời 
gian sẽ bào mòn và nuốt chửng bạn, mà chính 
tự thân của bạn không hề hay biết. 


Này đái! Bạn, tuy cứng và rắn chắc, nhưng không 


KHUNG TRỜI VÀNG - 113 


thể nào cứng và rắn chắc hơn trí tuệ con người. 
Trí tuệ con người có khả năng nghiền nát bạn, 
thành những hạt bụi, thành những hạt nguyên 
tử và hạ nguyên tử, rồi thổi bạn tan hòa trong 
không gian và có thể biến bạn trở thành bất cứ 
cái gì mà họ muốn. 


Vậy, này đá! Tại sao bạn cứ lầm lì và đè cỏ hoài 
vậy? Bạn cứ tưởng bạn đang nằm trên cỏ và 
đang đè được cỏ, nhưng bạn có thể đè được cỏ 
chăng? Thực tế, bạn không đè được bản chất 
của cỏ, mà chỉ đè được những hiện tượng của 
cỏ mà thôi. 


Này đá! Bạn không tin lời tôi nói sao? Nếu 
không tin, bạn cứ đè cỏ đi, chỉ cần sau một thời 
gian, cỏ sẽ phủ trùm lên bạn cho mà xeml 


Này đá! Bạn có biết đến thiền sư Trúc Đạo Sinh 
(355 - 434), một vị cao tăng thời Đông Tấn 
không? Vị thiển sư ấy lúc mới 15 tuổi đã lên 
pháp tòa giảng dạy Phật pháp, mà những trí 
thức của thời bấy giờ không ai địch nổi. 


Ông ta đã từng tham học với các vị Thầy nổi 
tiếng như Trúc Pháp Thải ở Bành Thành, Tuệ 


114 - THÍCH THÁI HÒA 


Viễn ở Lô Sơn và với Ngài La Thập ở Trường 
An, và với thông tuệ, năm 54 tuổi, ông đã thuyết 
pháp rằng: “Nhất xiển đề thành Phật, nghĩa là 
đối với những hạng người cực ác cũng có thể 
thành Phật. Lời pháp của ông đã làm cho giới 
trí thức Phật giáo ở Kiến Nghiệp bấy giờ xôn 
xao phản đối. Trong tình hình đó, vị thiển sư 
rất thương những người phản đối ấy và im lặng. 
Rồi, sau đó Ngài lại nói lời ấy cho đá, thì đá lại 
gục đầu. Cho đến khi kinh Đại Bát Niết Bàn 
do Ngài Đàm Vô Sấm dịch, truyền đến Kiến 
Nghiệp, thì giới học giả Phật giáo bấy giờ mới 
nhận ra được điều của Đạo Sinh nói. 


Vậy, này đá! Bạn có phải là đá không? Có phải 
là những vị học giả không? hay bạn là một với 
Trúc Đạo Sinh? 


KHUNG TRỜI VÀNG - 115 


116 - THÍCH THÁI HÒA 


Nhược điển 


Một trong những nhược điểm lớn nhất của con 
người là không có khả năng chấp nhận sự thật. 
Khổ là một sự thật trong đời sống con người 
đo bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết đem lại mà 
trong đời sống con người mấy ai chấp nhận nó. 
Vì không có khả năng chấp nhận nó, nên ta 
không có khả năng đối diện nó để hiểu và thoát 
ly từ nó. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 117 


118 - THÍCH THÁI HÒA 


Không bị lọt bãy 


Ta đam mê tiền, tiền sẽ hút hết sinh lực của ta 
và đem tai họa đến cho ta; ta đam mê sắc, sắc 
sẽ hút hết sinh lực của ta và đem tai họa đến 
cho ta; ta đam mê danh, danh sẽ hút hết sinh 
lực của ta và đem tai họa đến cho ta; ta đam mê 
ăn uống, ăn uống sẽ hút hết sinh lực của ta và 
đem tai họa đến cho ta; ta đam mê ngủ, ngủ sẽ 
hút hết sinh lực của ta và đem tai họa đến cho 
ta; ta đam mê tri thức, tri thức sẽ hút hết sinh 
lực của ta và đem tai họa đến cho ta; ta đam mê 
lý tưởng, lý tưởng sẽ hút hết sinh lực của ta và 
đem tai họa đến cho ta, ... 


Nói tóm lại, ta đam mê đối với cái gì, ta sẽ bị 


KHUNG TRỜI VÀNG - 119 


cái ấy làm cho ta mù quáng, làm cho ta mất hết 
sinh lực và đem tai họa đến cho ta. 


Đam mê với những cái xấu là không tốt đã đành, 
nhưng đam mê đối những cái tốt vẫn không tốt 
cho ta đâu. Tại sao? Vì đam mê thường dẫn sinh 
mù quáng. Ta đam mê khoa học, thì ta không 
còn có khả năng làm chủ khoa học nữa mà ta 
sẽ bị khoa học điều khiển, chứ không phải ta 
điều khiển khoa học. Ta đam mê văn học, nghệ 
thuật, âm nhạc cũng vậy, ta sẽ bị mù quáng và 
ám ảnh bởi chúng. Ta không còn có khả năng 
điều khiển được chúng mà ngược lại ta bị chúng 
điều khiển. Và đam mê tôn giáo cũng vậy, ta 
không còn có khả năng làm chủ đức tin của ta 
mà ta đang bị đức tin sai khiến. 


Những bậc thánh trí trong đời, không có ai bảo 
rằng, những người bị sai khiến là những người 
có đời sống văn minh và hạnh phúc cả. Và ở 
trong đời, không một ai có căn bản của trí thức 
lại phát biểu rằng, những kẻ bị nô lệ vật chất và 
tinh thần lại là những kẻ có văn minh, có tự do 
và hạnh phúc cả. 


Vậy, ta muốn có văn minh, hạnh phúc và tự do, 


120 - THÍCH THÁI HÒA 


thì khi ta tiếp xúc và sử dụng đối với muôn vật, 
ta đừng để bị chúng cuốn hút bởi những chủng 
tử đam mê của ta. 


Những chủng tử đam mê nơi tâm ta, chỉ là 
những năng lực cuồng nhiệt và mù quáng của 
khát ái. Mọi khát ái đều là những căn cứ để cho 
mọi hạt giống chấp thủ nơi tâm ta biểu hiện. Sự 
khát ái với đối tượng càng mãnh liệt, thì sự bám 
theo đối tượng càng được siết chặt và sự nỗ lực 
tạo tác để chiếm hữu đối tượng càng lúc càng 
trở nên thô bạo. Thô bạo cũng là một hình thức 
khác của đam mê và mù quáng và thô bạo cũng 
là một hình thức khác của độc tài. 


Tâm lý độc tài thường đi kèm theo với những 
hạt giống nghi ngờ, ganh tị, sân hận và tàn 
hại. Ở đời, không ai bảo kẻ độc tài là người dễ 
thương cả. 


Vậy, ta phải làm øì, khi ta tiếp xúc và sử dụng 
muôn vật chung quanh ta, để khỏi rơi vào 
những cạm bẫy đam mê và mù quáng? Trước 
hết, ta phải biết ta là gì và chúng là gì đối với ta. 


Cái biết ấy luôn luôn được thắp sáng lên trong 


KHUNG TRỜI VÀNG - 121 


ta, trước khi ta hành động, trong lúc ta đang 
hành động và sau khi ta đã hành động. 


Chính cái biết ấy, giúp ta tiếp xúc và sử dụng 
muôn vật chung quanh ta mà ta không bị rơi 
vào bẫy sập của đam mê và mù quáng. 


Cái biết ấy do đâu mà có? Do ta biết thực tập 
và thắp sáng ý thức chánh niệm trong đời sống 
hàng ngày của ta, qua đi, đứng, nằm, ngồi, ăn 
uống, nói, cười, thở vào, thở ra,... mà có. 


Ta nên nhớ, cái biết được thắp lên từ ý thức 
chánh niệm, nó hoàn toàn không thuộc về 
thành phần của trí thức mà chúng thuộc về 
thành phần của tuệ. Trí thức không có khả năng 
đâm thủng được vô minh, khát ái và chấp ngã 
nơi tâm ta. Nhưng, tuệ lại có khả năng ấy, nên 
tuệ có khả năng giúp ta thoát khỏi mọi lưới bẫy 
của đam mê và mù quáng. 


122 - THÍCH THÁI HÒA 


Ản bình xã hội 


Tôi chùi cái bình thủy tinh, nhưng chùi hoài 
không sạch. Tại sao? Vì bình nhớp ở phía trong, 
tôi lại chùi ở phía ngoài. 

Cho nên, phải biết rằng, bình nhớp ở đâu, thì ta 
phải chùi ở đó. Khi ta định vị trí nhớp của bình 
đúng, thì ta chùi bình rất chóng sạch. 

Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, ta nhớp ở 
đâu, thì ta phải lau chùi ở đó. Thân nhớp ta lau 
chùi thân. Tâm nhớp ta lau chùi tâm. 


Đọc Khóa Hư Lục, ta thấy ngày xưa vua Trần 
Thái Tông đã dùng sáu căn để sám hối mỗi 
ngày. Sáu căn là nơi bụi bặm thế gian có thể 


KHUNG TRỜI VÀNG - 123 


bám vào làm cho ta bị khuất lấp chân tính. Sám 
hối là một trong những phương pháp rửa sạch 
sáu căn, khiến cho chân tính nơi tâm ta sáng ra, 
nên vua nói: “Muốn rửa bụi nhơ trên thân trong 
dạ, mà không dùng lễ sám hối, thì chẳng khác 
nào muốn tiện đi lại mà không dùng xe thuyền. 
Thế mới biết, công dụng của lễ sám hối thật là 
lớn lao vậy!” 


Vậy, sám hối là một cách chùi rửa thân tâm ta, 
khiến cho những bụi đời phiền não không thể 
bám vào sáu căn. Cái nhìn của ta đối với muôn 
vật bị vấn đục, thì ta phải tập yên lắng để nhìn, 
với tâm không thành kiến, không cố chấp, với 
tâm cởi mở và bao dung, khiến cho cái nhìn của 
ta nhìn được sáng trong xuyên suốt mọi vật, đó 
là ta đã chùi nhãn căn và nhãn thức của ta, để 
nhãn căn và nhãn thức của ta sẽ tạo ra cho ta 
nhiều phép lạ của sự hiểu biết. Và ta có thể đem 
con mắt ấy để nhìn và thương yêu cuộc đời. 

Cái nghe của ta đối với mọi âm thanh bị vấn 
đục, thì ta phải tập yên lắng để nghe, với tâm 
không thành kiến và không cố chấp, với tâm 
cởi mở và bao dung, khiến cho cái nghe của 


124 - THÍCH THÁI HÒA 


ta, nghe được tự tánh và tác dụng của mọi âm 
thanh, đó là ta đã chùi nhĩ căn và nhĩ thức của 
ta, để nhĩ căn và nhĩ thức của ta sẽ tạo ra cho ta 
nhiều phép lạ của sự hiểu biết. Và ta có thể đem 
cái nghe ấy để nghe mọi âm thanh và thương 
yêu cuộc đời. 


Cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái tư duy 
của ta bị vẩn đục, thì ta phải tập yên lắng để 
ngửi, để nếm, để xúc chạm và để tư duy, với tâm 
không thành kiến, không cố chấp, không đam 
mê, với tâm cởi mở và bao dung, khiến cho cái 
ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái tư duy của 
ta chạm vào được sự thật của mọi vấn đề, đó 
là ta đã chùi tỷ căn và tỷ thức, thiệt căn và thiệt 
thức, thân căn và thân thức, ý căn và ý thức của 
ta vậy, khiến cho chúng sẽ tạo ra cho ta nhiều 
phép lạ của những hiểu biết. Và ta có thể đem 
những hiểu biết ấy để ngửi, nếm, xúc chạm, tư 
duy và thương yêu cuộc đời. 

Ta nên nhớ rằng, hễ tâm ý ta đã bị vấn đục, thì 
không có quan năng nhận thức nào nơi ta có 
thể sáng trong để xuyên suốt được tự tính và 
tướng trạng của mọi sự hiện hữu. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 125 


Vì vậy, ta muốn thắp sáng mọi sự hiện hữu, 
trước hết ta phải biết thắp sáng tâm ta. lâm ta 
không được thắp sáng, thì mọi ý nghĩ, lời nói và 
hành động của ta đều bị vận hành ở trong sự mê 
muội và mờ ám. 


Do đó, ta không thể chạy theo sự mê muội để 
chùi sạch mờ ám, hay chùi sạch những vấn đục 
của cuộc đời, mà phải biết quay về chùi sạch 
những mờ ám trong tâm của ta. lâm sạch, thì 
thế giới của chúng ta sạch. Ta không cần chạy 
theo thế giới để làm sạch tâm ta, mà chúng ta 
phải biết làm sạch tâm ta để cho hết thảy thế 
giới đều sạch. Tâm bình, thì hết thảy thế giới 
đều bình, nên ta không cần chạy theo chiến 
tranh để giải quyết hòa bình, mà chúng ta phải 
tạo ra thế giới hòa bình ngay ở nơi tâm của mỗi 
chúng ta. 


Tâm của chúng ta càng nhớp, thì thế giới của 
chúng ta càng ngày càng trở nên trớ trêu, tắm 
tối và rối ren. Ấy là một sự thật. Sự thật ấy, thử 
hỏi đến khi nào những người nắm quyền lực 
trong xã hội mới nhận ra để chùi sạch và an 
bình xã hội! 


126 - THÍCH THÁI HÒA 


Hư như Cọp 


Cọp dữ, vì cọp ăn thịt người. Nhưng, ta có thể 
bảo con người hiển hơn cọp chăng? Không hẳn. 
Vì con người chỉ hiền hơn cọp, khi lòng tham và 
cơn giận vắng mặt nơi tâm họ. Nếu lòng tham 
và sự giận dữ có mặt nơi lòng người, thì con 
người không phải hiển hơn cọp đâu nhé! 


Vì lòng tham mà con người tàn hại lẫn nhau, 
tàn hại luôn cả muôn vật và thiên nhiên. Và vì 
lòng tham cũng như cơn giận có mặt trong lòng 
người, mà chiến tranh giữa con người và con 
người xảy ra liên tục, sự bắn giết có mặt khắp 
nơi. Những vũ khí tối tân hiện đại, các nhà khoa 
học chế tạo để làm gì, nếu không phải là để giết 
hại con người hàng loạt? 


KHUNG TRỜI VÀNG - 127 


Cọp ăn thịt người, nhưng thử hỏi có bao nhiêu 
người bị cọp ăn? Trong lúc đó trong xã hội con 
người, tiêu thụ một ngày bao nhiêu thịt và biết 
bao sinh mạng chết bởi con người, kể cả đồng 
loại? Nhưng, ta thử hỏi con người đã làm gì cho 
nhau? Trong xã hội người, vợ chồng ly dị, anh 
em sống không thuận thảo với nhau, con cái bất 
hiếu cha mẹ, cha mẹ than trách con cái, thầy trò 
không chân thật với nhau, quan dân lừa phỉnh 
nhau, người mua kẻ bán đưa đãi dối gạt nhau,... 


Vậy, xã hội người có dữ và phức tạp hơn xã hội 
cọp hay xã hội rừng rú không nhỉ? Cọp tuy đữ, 
nhưng nó ăn no lại nằm. Nhưng, trong xã hội 
con người ăn no có ai chịu nằm yên không nhỉ? 
Cọp tuy dữ, nhưng khi ta vứt mổi cho nó ăn 
no, thì nó lại nằm yên, nó không thèm đếm xỉa 
đến những miếng mồi ta vứt cho nó nữa. Vứt 
mồổi cho cọp ăn no, ta có thể ngồi chơi với cọp 
mà không bị cọp hại. Nhưng con người ta cho 
ăn no, ta cho ăn ngon, mặc đẹp, cho chức tước, 
quyền hành không hẳn họ đã ngồi chơi với ta 
đâu, mà một đôi khi họ còn hại ta để tiếm quyền 
và lợi nữa đấy! 


128 - THÍCH THÁI HÒA 


Vậy, người hiển hay cọp hiển? Cọp dữ, nhưng 
nó không có khả năng tạo thêm nghiệp dữ cho 
nó, mà cái dữ của nó là cái dữ theo bản năng mà 
không phải là cái dữ của tác nghiệp. Con người 
hiển hơn cọp, nhưng con người lại có khả năng 
tạo ra nghiệp dữ hơn cọp, như vậy sao mà ta gọi 
là con người hiển? 


Con người thật sự là hiền, khi nào lòng tham và 
cơn giận dữ nơi tâm họ không còn và nếu nó 
còn, thì ta không thể bảo con người hiển hơn 
cọp được! Lòng tham và cơn giận dữ đã biến 
con người là một sinh vật gian ác và tàn bạo 
hơn bất cứ một sinh vật nào đang có mặt ở trên 
trái đất nây. 

Vì vậy, cọp dữ mà hiển, người hiển mà dữ. Hiền 
và dữ như vậy, đều là nạn nhân của vô minh, 
nên thật đáng thương thay! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 129 


130 - THÍCH THÁI HÒA 


Thờ cái bóng 


Hai con mắt nằm ngay trên khuôn mặt của 
ta, nhưng nó không bao giờ giúp ta thấy được 
khuôn mặt thật của ta. Nó chỉ có khả năng giúp 
ta thấy được khuôn mặt giả của ta mà thôi. Ta 
có thể thấy được mặt ta qua gương hay qua ảnh, 
nhưng mặt của ta nơi gương và ảnh, đâu có phải 
là mặt thật của ta. Mặt thật của ta phải là nơi cái 
mặt của ta kia, chứ đâu có phải nó nằm ở nơi cái 
gương và cái ảnh ấy! 

Người khác thấy được mặt ta, họ khen ta xấu 
đẹp, ta vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc đi 
từ những lời khen chê của kẻ khác và kẻ khác 
cũng vậy, ta thấy mặt họ, ta khen chê họ xấu hay 


KHUNG TRỜI VÀNG - 131 


đẹp, thì họ cũng vui hay buổn, hạnh phúc hay 
khổ đau từ nơi tiếng khen chê của ta. 


Cái mặt của ta là sĩ điện của ta nằm sờ sờ ra đó, 
mà hết thảy con người trong thế gian nầy có ai 
thấy được cái mặt thật của mình đâu! 


Đời ta khổ đau và thất vọng là do ta đem hết cả 
bình sinh mà chạy theo cái bóng, hèn chi khi 
chết, ta không biết để lại cái gì cho đời, nên để 
lại cho đời cái bóng ngồi trên bàn thờ, và thiên 
hạ tôn thờ ta là thờ cái bóng! 


132 - THÍCH THÁI HÒA 


lÏ hẻm 


Ta thèm thịt cá, rượu bia, rồi ta tưởng rằng, ai 
cũng thèm những thứ ấy như ta; ta thèm tiền 
bạc và quyền lực, rồi ta tưởng rằng, ai cũng thèm 
những thứ ấy như ta. Cái tưởng thường làm cho 
ta, có những suy nghĩ sai lầm và hành xử thiếu 
lịch sự và thiên lệch đối với những người chung 
quanh. 


Ta nên nhớ rằng, ở trong đời có những người, 
họ không thèm những cái đó, nhưng họ lại 
thèm một chút tình nghĩa giữa con người với 
con người; họ thèm một tiếng gọi mẹ ơi, cha ơi 
hay thầy ơi và được những tiếng ơi của cha, của 
mẹ hay của thầy vọng lại! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 133 


Họ thèm nghe kể chuyện đời xưa; họ thèm nghe 
kể chuyện quê hương mình; họ thèm nhìn và 
ăn một trái khế, một trái me hay một trái ổi; họ 
thèm không khí bình yên và họ thèm thời gian 
để sống; họ thèm nghe tiếng chuông chùa đêm 
khuya thanh vắng; họ thèm nhìn chiếc thuyền 
chài bơi giữa trăng khuya,... Nghĩa là họ thèm, 
họ thèm và họ thèm. 


Có những cái thèm, thật đơn giản, nhưng 
không bao giờ trở thành hiện thực, như người 
câm thèm được nói, như người điếc thèm được 
nghe, như người mù thèm được thấy, như người 
què thèm được ởi, như người đau thèm được 
lành, như người tù thèm được tự do, như người 
sắp chết thèm được sống,... 


Vậy, trong những cái thèm đó, có cái nào ta 
không thèm? Và trong những cái thèm đó có 
những cái nào ta đã đạt được và ta đã đối xử với 
nó như thế nào, để cho những cái ta đang có đó, 
chúng có được một ý nghĩa? 


Thế giới con người càng ngày, càng trở nên 
phức tạp là vì thèm. Thèm là vì thiếu. Thiếu cái 
gì thì ta thèm cái đó và ta chạy bươn về phía cái 


134 - THÍCH THÁI HÒA 


đó để kiếm tìm. Càng tìm kiếm, thì cái thèm lại 
càng tăng lên và đối tượng để ta kiếm tìm lại 
càng mất hút! 


Mọi hụt hãng của con người từ đó mà có, mọi 
cơn sốc của con người từ đó mà hãm hại con 
người. 

Vậy, trong đời sống, ta thực tập đừng thèm thử 
sao? Ta không thèm đối với cái gì là ta đang có 
tự do đối với cái ấy. Và ta thèm cái gì, thì ta đang 
bị cái ấy làm cho ta mất tự do. 


Thèm là mất tự do; không thèm là có tự do, 
chân lý của cuộc sống đã hiển thị cho ta thấy 
như vậy! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 135 


136 - THÍCH THÁI HÒA 


Đ tfợc Đà thất 


Ở đời cái được và cái mất đi kèm rất sát với 
nhau. Vì vậy, không có cái được nào mà không 
mất và không có cái mất nào mà không được. 


Người Việt Nam được ở Mỹ, thì mất ở quê 
hương; hoặc ta được làm người lớn thì mất làm 
trẻ thơ; ta được quyển quý thì mất tự do; nếu 
con gái, ta được lấy chồng làm vợ, thì mất đi 
tuổi thanh xuân, và nếu con trai, ta được làm 
chồng thì mất đi cái tự do của tuổi trẻ,... 

Được mà không mất là chuyện không thể có 
ở trong thế gian nẩy. Ở giữa cuộc đời nây, ta 
được cái nầy, thì ta mất cái kia. Chỉ có khi nào 


ta không có gì để được, thì ta cũng chẳng có gì 


KHUNG TRỜI VÀNG - 137 


để mất. 


Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát không có cái 
gì để được, nên Ngài không có cái gì để mất. Vì 
sao? Vì Ngài đã thực hành hạnh “vô sở đắc” và 
đã thành tựu hạnh ấy vậy. 


Vì không thấy có sở đắc, nên tâm không có sự sợ 
hãi; và vì tâm không có sự sợ hãi, nên không có 
vọng tưởng. lâm không có vọng tưởng là tâm 
thường trú ở trong sự an lạc vậy. Tâm ấy là tâm 
không được mà cũng không mất, vì vạn hữu 
xưa nay vốn vậy, chẳng có gì để được, chẳng có 
gì để mất. Được và mất chỉ là những vọng cầu ở 
nơi tâm ta. Và chính vì cái ấy đã làm cho ta lận 
đận suốt đời! 


138 - THÍCH THÁI HÒA 


Ân cơm trong sự chuyển hóa 


Mỗi khi ăn cơm, tôi thực tập các phương pháp 
sau đây: 


- Biết cung kính và biết xấu hổ: 


Biết trân trọng đối với những gì đang có mặt ở 
nơi những thực phẩm trước mặt mình; và biết 
xấu hổ khi đức hạnh của mình bị khiếm khuyết. 
- Khởi tâm cúng dường và tâm bố thí: 
Trước khi dùng cơm, phải khởi tâm cúng dường 
Tam Bảo, cúng dường những bậc đáng cúng 
dường; và khởi tâm chia sẻ đến những người 
nghèo khổ hơn mình, những loài thấp kém ít có 
phước báo hơn mình. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 139 


- Duy trì tâm chánh niệm trong lúc ăn: 


Suốt thời gian ăn, luôn luôn duy trì năm phép 
quán niệm gồm - Nghĩ đến công phu lao tác, 
tạo nên thực phẩm của nhiều thành phần trong 
xã hội. -Nghĩ đến nhân cách và đức hạnh của 
mình trong lúc ăn. - Ngăn ngừa lòng tham của 
mình phát khởi trong lúc ăn. - Nghĩ đến những 
thực phẩm chỉ là thuốc tốt để chữa bệnh khô 
gầy của thân. - Nghĩ rằng ăn, cũng là một trong 
những phương pháp giúp ta thành tựu đạo 
nghiệp. 


Ngoài ra, còn phải duy trì sự thực tập buông bỏ 
mọi điều ác trong khi ăn; thực tập những điều 
tốt đẹp trong lúc ăn và nguyện ăn để làm lợi ích 
cho hết thảy muôn loài. 


Nếu hàng ngày, ta biết ứng dụng những phương 
pháp nâẩy, trong khi ăn, ta sẽ có khả năng chuyển 
hóa những hạt giống bất thiện nơi tâm ta, và 
phước đức trong đời sống của ta sẽ lớn lên một 
cách không thể nghĩ bàn. 


140 - THÍCH THÁI HÒA 


C hân lý đã nói 


Nếu bạn chống người nào đó, thì người đó cũng 
tìm cách chống lại bạn. Nếu bạn tìm cách loại 
trừ và triệt tiêu người nào đó, thì người nào đó 
cũng tìm cách loại trừ và triệt tiêu bạn. Chân lý 
của cuộc sống đã nói cho bạn như thế, bạn có 
thấy và nghe không? Nếu không thấy và không 
nghe được những điều ấy từ cuộc sống, thì bạn 
không có sự hiểu biết căn bản về cuộc sống để 
tạo ra hạnh phúc cho đời sống của chính bạn và 
hiến tặng hạnh phúc cho những người mà bạn 
thương yêu. 


Nếu bạn không có những hiểu biết căn bản ấy, 
thì hạnh phúc trong đời sống của bạn chỉ là 


KHUNG TRỜI VÀNG - 141 


những sự lo lắng, sợ hãi, mánh lới và để phòng. 
Những bậc có trí trong đời từ xưa đến nay 
không ai bảo rằng, những người sống với tâm 
ý đầy lo lắng, sợ hãi, mánh lới và để phòng là 
những người có đời sống hạnh phúc cải 


142 - THÍCH THÁI HÒA 


TDuông bỏ mọi tính toán 


Nếu một người muốn học toán giỏi, họ phải có 
hiểu biết căn bản của toán học là bốn phép cọng, 
trừ, nhân, chia và phải học thuộc lòng bảng cửu 
chương. Nếu họ muốn giỏi toán học mà họ 
không có những hiểu biết căn bản nây, thì ước 
muốn giỏi toán học của họ chỉ là một ước muốn 
hão huyền, điều ấy bạn có biết không? 


Nhưng, đối với đời sống, bạn không cần dùng 
những con số để hiểu toán học, mà bạn phải 
thực sự hiểu toán học ngay trong đời sống của 
chính mình. 


Đời sống của bạn toàn là toán học bạn có biết 
không? Căn bản của toán học là tính toán. Đời 


KHUNG TRỜI VÀNG - 143 


sống con người là một chuỗi dài liên tiếp của 
tính toán. Tính toán để có tài sắc hơn người; 
tính toán để có quyền lực hơn người; tính toán 
để có được lợi nhuận và ăn ngon, mặc đẹp hơn 
người; tính toán để có những tiện nghi hưởng 
thụ hơn người; tính toán để được yên thân hơn 
người,... và như vậy là suốt cả cuộc đời làm 
người, con người toàn chỉ biết tính toán và 
toàn cả tính toán. Đi họ cũng tính toán; đứng 
họ cũng tính toán; nằm hay ngồi họ cũng tính 
toán; nói hay cười họ cũng tính toán; ngủ và 
thức họ cũng tính toán; làm việc hay nghỉ ngơi 
họ đều tính toán cả. Con người luôn tính toán 
để đối phó và loại trừ hay triệt tiêu đồng loại. 
Không những vậy, con người còn tính toán để 
buộc muôn vật phải phục vụ cho cái tham dục 
của mình. Và càng tính toán như thế, con người 
càng rơi vào những cảm giác ràng buộc, cô đơn 
và những cạm bẫy của tội lỗi. Đời sống con 
người đi từ những lận đận nây đến những lận 
đận khác; đi từ những thất vọng nầy đến những 
thất vọng khác và đi từ những khổ đau nầy đến 
những khổ đau khác, gốc là do từ nơi tính toán 
vậy. 


144 - THÍCH THÁI HÒA 


Lạ nhỉ! Trong sự sống, muôn vật đều hỗ trợ 
cho con người, nhưng có một điều quái lạ, là 
chỉ vì do tính toán, mà con người chống lại con 
người, gây thiệt hại và làm cho nhau khổ đau 
mà thôi. Càng chấp ngã và ích kỷ thì con người 
lại càng rơi vào cạm bẫy của tính toán. Và càng 
tính toán con người lại càng rơi vào cạm bẫy 
của thất vọng và khổ đau. 


Bước đầu thiền tập, tôi hay để ý từng bước chân 
đi của mình và đếm từng bước chân, để tập 
trung tâm ý, nhưng sau một thời gian thiền tập, 
tôi thấy tâm thức của mình lại rơi vào những 
con số và bị kẹt vào những con số và chính 
những con số làm bận rộn tâm mình, khiến cho 
tâm mình không có an lạc. 


Vì vậy mỗi khi thiển tập, thay vì đếm từng bước 
chân đi hay đếm từng vòng đi thiền hành quanh 
Tàng Kinh Các, tôi lại buông bỏ hoàn toàn mọi 
tính toán, tôi chỉ đi với từng bước chân có ý 
thức sáng trong và cho đến khi nào tâm mình 
ở vào trạng thái yên tịnh và sự an lạc phát sinh, 
tôi lại biết rất rõ những điều an lạc ấy đang có 
mặt trong tôi và tôi muốn kéo sự an lạc ấy với 


KHUNG TRỜI VÀNG - 145 


thời gian dài ngắn như thế nào là tùy ý tôi. Với 
sự thiển tập nây, tôi thấy tôi thật sự có an lạc và 
tự do. Sự tự do và an lạc đích thực có mặt trong 
tôi thật đơn giản và nó đơn giản đến nỗi, tôi chỉ 
cần làm mọi công việc với ý thức tự giác, mà 
không cần có mặt bất cứ một sự tính toán nào 
thuộc về tâm ý. Chính ý thức tự giác đã giúp 
cho tôi trưởng thành, tạo ra chất liệu tự do và 
an lạc cho chính tôi trong đời sống. 


146 - THÍCH THÁI HÒA 


N gười ra lệnh 


Trong cuộc sống, nếu có người nào ra lệnh cho 
bạn bất cứ điều øì, bạn cứ nhắm mắt làm theo 
những điều ra lệnh ấy, thì bạn không còn là 
bạn nữa, bạn vĩnh viễn sống với cuộc đời nô 
lệ. Những bậc có trí trong đời từ xưa đến nay, 
không ai bảo rằng, những kẻ sống đời sống 
bằng nô lệ là hạnh phúc cả. 


Bạn đã từng sử dụng computer và bạn đã biết 
rất rõ rằng, nếu bạn ra lệnh sai nguyên tắc quy 
ước, computer sẽ không thi hành lệnh của bạn. 
Computer không làm theo lệnh sai quy ước của 
bạn, không có nghĩa là computer chống bạn. 
Computer vẫn có đó cho bạn và nhắc nhở cho 
bạn là bạn đã hành động trái quy ước, nên nó 
không thi hành. Chỉ cần bạn trầm tĩnh và nhận 


KHUNG TRỜI VÀNG - 147 


ra cái mệnh lệnh sai lầm của bạn và điều chỉnh 
lại cho đúng nguyên tắc quy ước, mà bạn đã cài 
đặt vào computer, rồi bạn enter, thì computer sẽ 
cho bạn đúng kết quả mà bạn mong muốn. 


Cũng vậy, bạn trung thành và thỉ chung với ai 
đó, không có nghĩa là họ bảo gì thì bạn làm nấy. 
Nếu người ta bảo gì bạn làm nấy, không có suy 
xét, không có gạn lọc là nên hay không nên, 
thì bạn không còn là bạn nữa, vì sao? Vì bạn là 
người dua nịnh. Ở trong đời, bạn có biết ai là kẻ 
phản bội bạn không? Chính là tính ưa thích dua 
nịnh ở nơi bạn. Chính tính ấy là phản bội bạn 
và nó gọi mời những người khác a dua với nó 
để phản bội bạn, chứ nào ai nữal 


Nên, trung thành không có nghĩa là nhắm mắt 
nghe theo mệnh lệnh và chống đối mệnh lệnh 
không phải là không trung thành. Người ra 
lệnh đúng quy ước mà bạn không làm theo, thì 
chính bạn là kẻ phản bội. Người ra lệnh sai quy 
ước mà bạn làm theo, thì chính bạn cũng là kẻ 
phản bội; Người ra lệnh đúng với quy ước mà 
bạn làm theo, chính bạn là người trung thành; 
Người ra lệnh sai quy ước, mà bạn không làm 


148 - THÍCH THÁI HÒA 


theo, thì chính bạn không những là người trung 
thành mà còn là người có một đời sống đầy đủ 
bản lãnh. 

Vì vậy, trung thành hay phản bội, chúng hoàn 


toàn không thuộc về cảm tính, mà chúng hoàn 
toàn thuộc về những quy ước của lý trí đó bạn ạl 


Như vậy, đến khi nào bạn có đủ khả năng như 
chiếc máy computer để làm theo lệnh hay chống 
lại lệnh? 


Và thử hỏi đến khi nào bạn mới nhận ra được 
điều ấy, để cho tâm hồn của bạn được nở hoai 


KHUNG TRỜI VÀNG - 149 


150 - THÍCH THÁI HÒA 


H ọC ft tuÔ11 vậf 


Newton, nhà vật lý học nổi tiếng của thế giới 
đã học và khám phá chân lý “rơi” từ một quả 
táo. Archimet đã học và khám phá chân lý “đẩy” 
từ nước. Các nhà vật lý học hiện đại đã học và 
khám phá ra chân lý “trữ” chân lý “tách rời” và 
chân lý “đồng thời” ở nơi những hạt nguyên tử 
và hạ nguyên tử,... 

Các nhà thiển quán đã học và thấy rõ chân lý 
của cuộc sống có mặt ngay nơi những tế bào 
của thân thể, nơi những cảm giác, hay ngay nơi 
những ý niệm đang vận hành ở tâm thức, hay 
nơi tất cả muôn vật,... 


Nên, ở kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Nhất 


KHUNG TRỜI VÀNG - 151 


thiết pháp giai thị Phật pháp” nghĩa là: “Hết 
thảy pháp đều là Phật pháp”. 


Như vậy, chân lý có mặt ngay trong ta và trước 
mặt ta cho ta học hỏi và chứng ngộ. 


Do đó, ta không phải chỉ biết học hỏi ở trường, 
ở sách vở mà phải biết học hỏi từ cuộc sống của 
mọi người và muôn vật. 


Chân lý của cuộc sống vốn có mặt ngay ở nơi 
muôn vật mà bạn đang đối diện hàng ngày và 
có mặt ngay ở nơi thân tâm của bạn, ấy là điều 
bạn cần phải biết để học hỏi và chứng ngộ. Nếu 
không biết được điều ấy, bạn vĩnh viễn là kẻ 
cùng tử và suốt đời lang thang kiếm tìm! 


152 - THÍCH THÁI HÒA 


Không frú ngụ 


Dòng sông Bạch Yến phía sau lưng chùa Phước 
Duyên, cách đây hơn ba mươi năm là nguồn 
nước uống của dân chúng thuộc vùng nây, 
nhưng bây giờ thì quần chúng vùng nầy không 
ai còn dùng nó để uống nữa cả. Tại sao? Vì dòng 
sông đã bị ứ lại và nhiễm độc. 


Dòng sông bị ứ lại và nhiễm độc có nhiều lý do, 
nhưng lý do chính vẫn là do lòng tham của con 
người tác động lên nó và giới hữu trách lại vô 
trách nhiệm với nó. 

Con người đã vì những lợi nhuận trước mắt, 
ngăn chận nó lại để nuôi cá hoặc nuôi cá trên 
sông với những cái lừ lớn và những thực phẩm 


KHUNG TRỜI VÀNG - 153 


người ta cho cá ăn hàng ngày, khiến cho dòng 
sông bị vẩn đục và bị nhiễm độc. 


Lại nữa, dòng sông có những đoạn bị lấp cạn 
mà những nhà hữu trách không lưu ý và có kế 
hoạch vét đào để cho dòng nước được thông 
thương. 


Mỗi khi dòng nước đã bị ứ đọng và nhiễm độc, 
thì chất đất và không khí cũng bị nhiễm độc, 
khiến mọi tổn tại của con người, muôn vật 
chung quanh nguồn nước ấy đều có nguy cơ 
nhiễm độc và gây thiệt hại cho chúng và cho 
những gì chung quanh chúng. 


Bệnh hoạn phát sinh, nhàm chán cuộc sống, 
đời sống cư dân ngắn lại, điều ấy không những 
gây thiệt hại cho dân chúng trong vùng, mà còn 
là những gánh nặng đối với xã hội nữa. 

Đối với một dòng sông vật lý bị ứ đọng, nó còn 
gây thiệt hại cho nhiều người và muôn vật như 
thế, huống gì là dòng sông tâm linh? 

Trong đời sống của muôn vật, bất cứ cái gì bị ứ 
trệ đều là nhiễm độc và đều dẫn sinh bệnh hoạn, 
khiến cho đời sống không còn có gì thú vị. 


154 - THÍCH THÁI HÒA 


Vậy, muốn sống lâu, vô bệnh, an lạc và có nhiều 
thú vị, ta đừng để cho thân tâm ta bị ứ trệ bởi 
bất cứ một thứ gì và nhất là đừng ứ trệ đối với 
tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ 
nghỉ hay đừng để thân tâm ta bị ứ trệ ở nơi sắc 
tướng, âm thanh, hương trần, mùi vị, xúc chạm 
và những ảnh tượng nơi tâm ý. 


Thân tâm ta không bị ứ trệ bởi những cái đó, thì 
ta sẽ có tự do và thần thông. Trong đời sống, ta 
không có tự do, vì thân tâm ta bị buộc ràng bởi 
những cái đó; ta bị ứ trệ, không có thần thông, vì 
ta bị đối ngại bởi những cái đó; ta không có thanh 
thoát, vì thân tâm ta bị những cái đó làm cho nặng 
nể; ta không có dũng lực, vì bị những cái đó khủng 
bố và tiêu hủy, làm cho ta bị yếu đuối và thân tâm 
ta bị nhiễm ô, vì chính ta cứu mang những cái đó 
vào trong đời sống của chính mình. 


Nên, “vô trú” là phép lạ có khả năng tạo ra sự 
sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, thanh trong, dũng lực, 
trí tuệ và tự do cho đời sống con người chúng ta. 


“Vô trú” không có nghĩa là buông xuôi, mà 
chính là làm cho thân tâm không bị ứ trệ và 
nhiễm độc bởi bất cứ đối tượng nào. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 155 


Do đó, “vô trú” là tự thân của mọi sự hiện hữu. 
Ta hãy nhiệt tình đối với mọi sự hiện hữu trên 
đời với tâm “vô trú” thì phước đức và sự tự do 
đến với ta không thể nghĩ bàn. 


Điều ấy không còn là lý thuyết mà chính là sự 
chứng nghiệm của các bậc Thánh trí trong đời. 


156 - THÍCH THÁI HÒA 


Bàn không phải là của ta 


Nếu bạn đến với Phật giáo bằng tâm niệm tu 
học, được thúc đẩy từ bồ đề tâm, thì cứ con 
đường ấy mà đi, sớm muộn gì bạn cũng đến 
đích, không cần quẹo phải hay rẽ trái. 


Bên phải hay bên trái đều có ngôn ngữ và 
những luận lý bảo chứng của nó. Nhưng tu học, 
bạn không cần những bảo chứng ấy. Bạn chỉ 
cần tâm bổ để bảo chứng cho bạn. Nên, Duy 
Ma Cật nói: “Trực tâm thị đạo tràng”. Đạo tràng 
giác ngộ chính là tâm ngay thẳng. 


Đi đến đạo tràng giác ngộ, bạn hãy đi bằng 
tâm chân thật và ngay thẳng, không cần đi với 
tâm quẹo phải hay rẽ trái. Quẹo phải hay rẽ trái 


KHUNG TRỜI VÀNG - 157 


không phải là tâm của Phật, mà là tâm của ma. 


Tâm của Phật là tâm chân thật, nếu đi bằng tâm 
ấy, thì ngay nơi khởi điểm, bạn đã có Phật và đã 
gặp Ngài rồi, cần gì phải quẹo phải hay rẽ trái để 
tìm Phật nữa! Và đi với tâm chân thật, thì ngay 
nơi mỗi bước chân đi của bạn, đều có bông hoa 
tuệ giác nở ra rồi, cần gì phải vội vã bước đi! 


Đánh mất tâm chân thật, thì vĩnh viễn bạn là 
ma, chứ không phải bạn là của ma đâu nhé! 


158 - THÍCH THÁI HÒA 


Mưg giỏ tách 


Đối với những người nhà giàu, tủ két không 
phải là vàng, nhưng nó lại bảo vệ vàng; đối với 
người nghèo miếng giẻ rách không phải là vàng, 
nhưng một đôi khi nó lại được một bà già quê 
dùng để gói vàng và vứt ở một xó nhà. 


Vàng ai cũng biết nó là quý, nhưng bảo vệ cái 
quý ấy, thì mỗi người có mỗi cách khác nhau. 
Bà già quê bảo vệ vàng bằng những miếng giẻ 
rách, những người thành phố bảo vệ vàng bằng 
những tủ két, những ngân hàng bảo vệ vàng 
với những dụng cụ cài đặt bằng khoa học hay 
những vệ sĩ,... 


Vàng là một thứ kim loại quý báu do quy ước 


KHUNG TRỜI VÀNG - 159 


của con người tạo nên, nên nó cần phải được 
con người bảo vệ dưới nhiều hình thức khác 
nhau để vàng khỏi bị đánh mất. Vàng không có 
gì quý đối với muôn vật, nhưng nó là vật quý của 
con người. Vàng không hề chết vì con người, 
nhưng con người phần nhiều chết vì vàng! 


Tuy nhiên, vàng không thể tự sinh mà đất sinh 
ra vàng và vàng có giá trị đối với đời sống con 
người là do con người quy ước giá trị cho nó và 
bảo vệ nó. 


Ở trong đời, có những cái quý được bảo vệ bằng 
súng đạn, bằng luật pháp, bằng những tòa nhà 
nguy nga tráng lệ, bằng những quân đội hùng 
mạnh và những khí giới tân kỳ, nhưng nó chưa 
hẳn đã được an toàn bằng sự bảo vệ của miếng 
giẻ rách. 


Cục vàng của một bà già quê gói trong miếng 
giẻ rách vứt ở trong xó nhà, trải qua bao nhiêu 
mưa nắng, và biết bao kẻ đến người đi, mà nó 
vẫn còn. Nó còn, vì nó được bảo vệ từ miếng giẻ 
rách của một bà già quê vậy! 


160 - THÍCH THÁI HÒA 


Tớ, thụ tín Igiiðng 


Dù cho thức ăn ngon và bổ dưỡng đến mấy, 
mà ta đội nó lên đỉnh đầu, thì nó vẫn chẳng 
giúp ích được gì cho cái đói hay sức khỏe của 
ta. Ta phải biết tiêu thụ những thực phẩm để 
nuôi dưỡng thân tâm, chứ không nên đội thực 
phẩm trên đỉnh đầu, khiến cho thân tâm càng 
lúc càng nặng nề và mệt lã. 


Cũng vậy, nếu ta chỉ biết đội trên đầu những lời 
cao quý của các bậc thánh hiển, thì những lời 
cao quý ấy chẳng giải quyết được gì cho những 
khổ đau của chính ta, mà một đôi khi những lời 
cao quý ấy, lại làm cho ta đi bị hỏng chân và ngã 
quy nữa. 


KHUNG TRỜI VÀNG - lối 


Muốn hết đói, ta phải biết ăn, chứ không phải 
đội thực phẩm trên đầu và muốn hết khổ đau, ta 
phải biết ứng dụng lời dạy các bậc thánh nhân 
vào ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không 
phải để tín ngưỡng. 


Đội thức ăn trên đỉnh đầu, thì càng đội ta lại 
càng thấy mệt nhoài và vô ích, cũng vậy càng 
tín ngưỡng những lời dạy của các bậc thánh 
nhân, thì càng làm cho ta thêm thèm khát và 
mệt nhoài, mà chẳng có lợi ích gì cho cơn thèm 
khát của ta. 


Vậy, tại sao ta chỉ tín ngưỡng mà không biết ứng 
dụng và tiêu thụ những tín ngưỡng ấy vào trong 
đời sống hàng ngày của ta, để nuôi dưỡng thân 
tâm ta, khiến cho thân tâm ta cũng trở thành 
cao quý như những gì mà ta đã và đang tín 
ngưỡng ấy? 


162 - THÍCH THÁI HÒA 


Đ lêu kinh tởm 


Không ai sinh ra trên đời nây bỗng dưng trở 
thành người cao quý hay thấp kém, mà cao quý 
hay thấp kém đều tùy thuộc vào tâm ý và hành 
động của họ. 


Nếu ta nghĩ và làm theo những gì thấp kém nơi 
tâm ta là tức khắc, ta trở thành người thấp kém 
và nếu ta nghĩ và làm theo những gì cao quý nơi 
tâm ta, là tức khắc ta trở thành người cao quý. 


Ta đừng nghĩ rằng, ta là người cao quý khi ta có 
nhiều quyển lực và tiền bạc. Quyền lực và tiền 
bạc không có khả năng mua được hạnh phúc 
và đời sống cao quý của con người. Quyền lực 
và tiền bạc có thể dọa dẫm và mua chuộc được 


KHUNG TRỜI VÀNG - 163 


những con người thấp kém, lấy tham dục làm 
vui, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì đối với 
những người không vui theo tham dục. 


Kẻ thấp kém nhất trong đời là làm nô lệ cho 
tham dục và người gian ác nhất trên đời là dùng 
tham dục để gài bẫy con người. 


Bậc cao thượng và có tự do nhất trên đời là 
không bị nô lệ bởi tham dục và bậc có quyền 
uy nhất trên đời là những người có khả năng 
phá hỏng những bẫy sập tham dục ấy cho mọi 
người thoát ra. 


Nô lệ tham dục là sự nô lệ đáng kinh tởm nhất, 
vì tất cả sự tự do và cao quý trong đời sống con 
người đã bị chúng làm cho rơi mất tất cải 


164 - THÍCH THÁI HÒA 


Đ 0qf hướng 


Nhà của bạn, bị nhà của người khác đoạt hướng, 
khiến mọi sinh hoạt trong gia đình của bạn lộn 
xộn, không hanh thông; mổ mả trong dòng họ 
của bạn bị mồ mả của người khác đoạt hướng, 
khiến cho con cháu trong dòng họ của bạn ăn 
tới, làm lui và lại sinh ra nhiều bất ổn, những 
nhà Phong thủy học đã nói cho chúng ta biết 
như vậy! 


Người đi biển bị mất hải bàn, thì không định 
được hướng đi và thuyền sẽ bị trôi dạt lâu dài 
trên biển cả, đó là một sự thật mà những người 
đi biển đã nói cho ta biết như thết 


Cũng vậy, trong đời sống, bạn bị kẻ khác đoạt 


KHUNG TRỜI VÀNG - 165 


hướng, bạn sẽ mất trắng linh hồn, thì đời sống 
của bạn chỉ còn lại những gì của búp bê hay 
robo vậy. 


Những người muốn đoạt linh hồn của bạn, 
trước hết họ đoạt hướng sống của bạn. Họ đoạt 
hướng sống của bạn bằng cách nào? Bằng cách 
hút hết những tinh chất hiểu biết của bạn và 
thay vào những cái biết cứng đờ của họ cho 
bạn, khiến bạn không còn là bạn nữa, bạn trở 
thành những thuộc tính của họ và trở thành kẻ 
làm nô lệ cho họ đời đời, điều đó đến khi nào 
bạn mới nhận ral 


Bạn chỉ nhận ra được điều đó, khi nào bạn biết 
ngồi yên, đi yên, đứng yên, nằm yên, hay hành 
hoạt trong sự yên lắng, để cho những vô minh, 
vọng tưởng nơi tâm thức của bạn được lắng 
xuống. 


Mọi vô minh, vọng tưởng nơi tâm thức của bạn 
đã tự lắng trong, thì không còn có bất cứ một tài 
năng nào ở trên trời hay dưới đất có thể chiếm 
đoạt được linh hồn của bạn. Và nếu vô minh, 
vọng tưởng nơi tâm của bạn không tự lắng 
trong, thì bất cứ cái gì ở trên đời nây cũng đều 


166 - THÍCH THÁI HÒA 


có khả năng đoạt hướng và chiếm mất linh hồn 
của bạn. Ấy là điều mà các bậc trí giả nội chứng 
ở trong đời đã nói cho chúng ta biết như vậy! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 1ốZ7 


168 - THÍCH THÁI HÒA 


NNưưới nhà giáo dục 


Cầu học với tâm danh lợi, thì càng học, tâm ta 
càng trở nên tăm tối và đời sống của ta lại càng 
trở nên gần gũi với cái gian, cái ác; học tập với 
tâm vô cầu, thì càng học, tâm ta càng sáng lên 
và đời sống của ta lại càng trở nên gần gũi với 
cái chơn, cái thiện. 


Ngày xưa có vị lang y tài giỏi, thấu hiểu mọi 
phương thuật chữa bệnh. Có lần ông ta chữa 
lành bệnh cho những người nghèo, những 
người nây đem thổ sản để cảm ơn ông, ông 
không nhận, những người ấy năn nỉ ông, ông 
nói: “Tôi đã nhận được từ nơi tấm lòng cao quý 
của quý vị rồi”. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 169 


Rồi, ông lại chữa lành bệnh cho những người 
giàu có, những người nầy đem vàng bạc đến tạ 
ơn ông, những người ấy năn nỉ ông, ông nói: 
“Vàng bạc quý thật, nhưng không quý bằng tấm 
lòng của quý vị đã đối xử với tôi, tôi từ chối 
phẩm vật biết ơn, mà chỉ nhận nơi quý vị tấm 
lòng biết ơn là nhiều lắm rồi”. 


Những người con trong nhà thấy như vậy, ngạc 
nhiên hỏi: “lhưa cha, cha chữa bệnh đối với 
những người nghèo, họ không có tiền của, khi 
họ lễ tạ, cha từ chối mà nhận nơi họ một tấm 
lòng, điều ấy chúng con dễ hiểu, nhưng đối với 
người giàu, sao cha không nhận lễ vật của họ mà 
từ chối, điều ấy làm cho chúng con khó hiểu?”. 


Ông lang y nói: “Cái khổ do bệnh đem lại, thì 
giữa người giàu, người nghèo có khác gì nhau. 
Và cái chết, thì người giàu, người nghèo gì, có 
ai mà không sợ. Nhưng, một đôi khi cái khổ do 
bệnh đem lại, hay cái chết do nỗi sợ đưa đến, 
thì người có tiền của, tâm của họ lại hoảng loạn 
hơn nữa, khiến bệnh của họ tăng lên và cái chết 
đến với họ một cách nhanh chóng các con ạ! Ta 
chữa bệnh chỉ nhìn vào cái thân tâm của người 


170 - THÍCH THÁI HÒA 


bệnh mà chữa, mong cho họ mau thoát khỏi 
bệnh, chứ ta đâu có chữa bệnh với tâm phân 
biệt giàu nghèo!” 


Ông lang y ấy, có nhiều người đến xin học pháp 
thuật chữa bệnh của ông, nhưng phần nhiều 
đều bị ông từ chối, ngay cả con ông, tại sao? Vì 
người đến xin học, không phải bằng tấm lòng 
mà bằng tâm mưu sống. Ông nói: “Ihà đốt hết 
sách vở, còn hơn dạy cho những kẻ cầu học với 
tâm mưu cầu danh lợi. Tại sao? Vì học với tâm 
mưu cầu danh lợi, thì ngay nơi cái nhân học đã 
là ác rồi, huống gì những hậu quả do cái nhân 
học ấy đem lại, thì nó quấy ác và tàn hại cuộc 
sống đến chừng nào!” 


Thật vậy, người có học mà ác, chẳng khác nào 
con vi khuẩn ác tính ẩn sâu, khoét đục và hủy 
hoại mọi giá trị sự sống cao quý của con người. 
Vì vậy, tội lỗi của họ, nước bốn biển không thể 
rửa sạch, lửa hỏa diệm sơn không thể đốt tiêu, 
xác thân của họ, vùi sâu ngàn thước dưới lòng 
đất và đã trải qua ngàn đời, mà mùi hôi của họ 
vẫn còn nồng nặc. 


Ấy nên, những người làm giáo dục, phải cẩn 


KHUNG TRỜI VÀNG - 171 


thận. Không phải chỉ cẩn thận và chín chắn ở 
nơi cách học và cách dạy, mà còn phải cẩn thận 
ở nơi định hướng của cái học cho người học và 
cái dạy cho người dạy. Nếu không, chính các 
ông là con vi khuẩn cực kỳ độc hại, nằm ẩn sâu 
trong môi trường giáo dục, và những con người 
do các ông giáo dục, đào tạo đều trở thành 
những trái ung thối của xã hội đó vậy! 


Vậy, tội lỗi của các ông đối với cuộc đời, nước 
nào rửa sạch?! 


172 - THÍCH THÁI HÒA 


C zuợ Phật đi chơi 


“Hết thảy chúng sanh đều có Phật tính và đều 
có khả năng thành Phật” Ấy là lời dạy của đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, cách đây hơn hai mươi 
sáu thế kỷ. Và lời dạy ấy của Ngài ngày nay ta 
đem tư duy để chạm tới, thì vẫn còn mới tinh 
khôi. 


Phật tính là những gì cao quý nhất, sáng suốt 
nhất, tinh anh nhất, rộng lớn nhất và xinh đẹp 
nhất nơi tự tâm của mỗi chúng ta. 


Sống ở trong đời, ta đánh mất sự cao quý, vì tâm 
ta chạy theo sự ngu hèn, nên làm khuất lấp tánh 
Phật nơi ta; sống ở trong đời, ta đánh mất sự 
sáng suốt, vì tâm ta chạy theo bản ngã, nên làm 


KHUNG TRỜI VÀNG - 173 


khuất lấp tính sáng nơi ta; sống ở đời ta phóng 
tâm chạy theo tiền tài, sắc dục, danh lợi, đam 
mê ăn uống và hưởng thụ ngủ nghỉ, nên làm 
khuất lấp tinh anh trong đời sống của ta; sống 
ở trong đời, ta đánh mất sự rộng lớn, vì ta nghĩ 
về ta và cái của ta quá nhiều, nên làm khuất lấp 
tính rộng lớn nơi ta và sống ở đời, vì ta nghĩ xấu 
cho người, nên cái xấu chảy tràn ra trong tâm 
ta và tưới tẩm thân thể của ta bằng chất xấu ấy, 
nên cái đẹp nơi tâm ta bị khuất lấp. 


Cái đẹp nơi tâm ta đã bị che khuất, thì dáng 
hình và đời sống của ta làm sao mà đẹp được; 
tâm ta đã bị đắm chìm trong những vũng thấp 
kém, thì ta lấy gì để sống đời cao thượng; tâm 
ta bị đẩy lùi trong vô minh, thì lấy gì mà bước 
ra ánh sáng; tâm ta suốt ngày đêm bận rộn, tính 
toán hơn thua, lời lỗ, trên dưới, trước sau, bên 
nầy bên kia, thì lấy gì để kết tụ tinh hoa; và tâm 
ta bị trăm dây não phiền trói buộc, thì lấy cái gì 
để bước tới chân trời rộng lớn, tự dol 


Ta có Phật tính mà ta không biết quý tính Phật 
nơi ta, thì ở trong đời ai quý giúp cho ta nhỉ! 


Vì vậy, ta phải biết quý Phật tính nơi ta, trước 


174 - THÍCH THÁI HÒA 


khi đức Phật đến giúp ta khai ngộ và hội nhập 
Phật tính, ấy là cái biết mà ta cần phải biết! 


Ta phải biết thỉnh mời đức Phật trong tâm ta 
dậy, để Ngài cùng ăn cơm, uống nước, cùng đi, 
đứng, nằm, ngồi, thở vào, thở ra và cùng làm 
việc cũng như cười nói với ta, để ta cùng với 
Phật đi chơi và chơi ở đâu ta cũng có Phật! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 175 


176 - THÍCH THÁI HÒA 


Tha cái gàu xuống 


Có vị khách Tăng trẻ đến thăm một vị Thiền sư, 
vị Thiền sư hỏi: Thầy ăn cơm được không, sao 
mà gầy vậy? Khách Tăng trẻ nói: Con quá bận 
rộn và lo lắng nhiều Phật sự, nên ăn và ngủ ít 
được. 


Vị Thiền sư hỏi: Phật nào mượn Thầy lo? Sự nào 
cần Thầy làm? Lo Phật sự mà ăn cơm không 
được, mặt mày hốc hác, thì lo Phật sự làm gì? 
Thầy hãy ăn cơm và uống nước thật sự đi, đừng 
tát nước mặn vào ruộng lúa của mình và của 
những người khác nữa nhé! 


Thầy hãy thả cái gàu xuống đi! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 177 


178 - THÍCH THÁI HÒA 


N gười mất châu báu 


Bạn sống hớ hênh để cho châu báu trong nhà 
bị mất, gia đình càng ngày, càng trở nên nghèo 
thiếu, bạn phải đến xin nhà người giàu để làm 
thuê mướn, người ta đã trả lương cho bạn bằng 
một phần mười của lợi nhuận, do bạn làm ra, 
nhưng bạn lại cảm ơn người ta rối rít! 


Bạn có biết người nhà giàu mà bạn đang làm 
thuê mướn ấy là ai không? Ấy là tên ăn trộm 
châu báu của bạn ngày trước đấy! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 179 


180 - THÍCH THÁI HÒA 


D ònợ sông chảy ngược 


Người không đủ trí tuệ và đức độ mà làm vua, 
tránh sao cho khỏi tai nạn bị các quan đại thần 
lấn hiếp! Quan trên không liêm chính, tránh 
sao khỏi nạn quan dưới lộng hành. Quan dưới 
quyết đoán ngu muội, tránh sao khỏi nạn dân 
khinh. Dân ngu và hèn, lại ham ăn, tránh sao 
cho khỏi nạn bị quan ức hiếp, lừa phỉnh! 


Cũng vậy, dòng sông vốn chảy xuôi, nhưng do 
dưới cao hơn trên, khiến nước sông chảy ngược 
vậy! 


Nước sông chảy ngược, trách ai bây giờ? 


KHUNG TRỜI VÀNG - 161 


182 - THÍCH THÁI HÒA 


Duông 


Hễ bản ngã nơi bạn càng lớn, thì tính độc tài 
nơi bạn càng nhiều và sự thất vọng nơi bạn càng 
lắm, điều đó đến khi nào bạn mới nhận ra? 


Bạn thấy không? Nước Mỹ, có vũ khí cực kỳ tối 
tân, có quân đội hùng mạnh, có cơ quan tình 
báo huấn luyện kỹ lưỡng và giăng bủa ra khắp 
cả năm châu, bốn bể; lại còn có nền khoa học kỹ 
thuật lão luyện, có các vệ tinh nhìn xuyên suốt 
các vì sao trên trời, và nhìn thâu dưới lòng đất, 
giàu có tài sản ngất trời và một đồng đô la của 
họ, có giá trị xấp xỉ hai mươi ngàn đồng Việt 
Nam, vượt xa đồng nhân dân tệ,... thế mà họ 
không dám nghĩ đến chuyện độc tài, còn bạn là 
ai mà ưa độc tài đến thế? 


KHUNG TRỜI VÀNG - 183 


Bạn biết không? Nước Mỹ, tuy hùng mạnh như 
vậy, nó cũng muốn độc tài lắm, nhưng không 
đám độc tài, vì nó biết độc tài là thất vọng và 
tự sát. 


Độc tài là thất vọng và tự sát, lịch sử văn minh 
của thế giới con người đã nói và hiển thị cho 
chúng ta như thế, đến khi nào bạn mới nhận ra 
điều ấy, để khỏi bị bệnh mù quáng và tâm thần 
đối với bạn và những gì chung quanh bạn! 
Càng ôm lấy bản ngã, bạn càng rơi vào sự nghèo 
đói, lạc hậu, quê mùa và tự sát, chân lý của sự 
sống đã nói cho chúng ta biết như thế, vậy bạn 
tiếc gì mà không buông! 


184 - THÍCH THÁI HÒA 


lu: 


Nơi tay bạn cầm miếng thịt mỡ, bạn không cần 
mời gọi gì mà những chú ruồi vẫn tìm đủ mọi 
cách để bay đến sống gần gũi và thân thiện với 
bạn. 


Có khi bạn giận những chú ruồi, đi mua thuốc 
độc để xịt cho nó chết, nhưng những chú ruồi 
nây chết, thì có những chú ruồi khác bay đến 
điển vào cho bạn. 


Bạn đừng tưởng rằng, bạn là người hấp dẫn và 
quan trọng với những chú ruồi. Đối với những 
chú ruồi, bạn chẳng có gì quan trọng và hấp dẫn 
cả, chính miếng thịt mỡ nơi tay bạn mới quan 
trọng và hấp dẫn đối với chúng nó. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 185 


Bạn không tin tôi nói sao? Nếu không tin, bạn 
hãy vứt miếng thịt mỡ nơi tay bạn đi và rửa tay 
bạn cho sạch, thì bạn biết ngay! 


Vì vậy, bạn không phải chân lý và chẳng có bất 
cứ sự hấp dẫn nào đối với ruồi; chân lý và sự 
hấp dẫn của ruồi là miếng thịt mỡ ở nơi tay bạn! 


186 - THÍCH THÁI HÒA 


H, thành công 


An toàn và hạnh phúc của bạn không thuộc về 
phía trái, không thuộc về phía phải mà thuộc về 
cả hai. 


Nửa thân thể bên phải của bạn đang hoạt động 
một cách tốt đẹp và an toàn, là nhờ bán cầu não 
trái của bạn không bị thương tích; và một nửa 
thân thể bên trái của bạn đang hoạt động an 
toàn và tốt đẹp là nhờ bán cầu não bên phải của 
bạn không bị tổn hại. 


Vì vậy, bạn muốn an toàn cho thân thể phía 
phải, bạn phải biết chăm sóc não cầu phía trái 
và bạn muốn an toàn cho thân thể phía trái, bạn 
phải biết chăm sóc não cầu phía phải. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 187 


Với một người sống hạnh phúc, không thể chỉ 
hoạt động nửa phần thân thể và còn nửa phần 
bị bại liệt, mà phải có khả năng hoạt động toàn 
thân. 


Họ sống bước tới với toàn thân và toàn trí, họ 
bước lui với toàn thân và toàn trí, họ đứng dậy 
với toàn thân và toàn trí, họ ngồi xuống với cả 
toàn thân và toàn trí, họ làm việc, nói cười hay 
yên nghỉ cùng đều cả toàn thân và toàn trí. 


Do đó, những kẻ có trí đức trong đời, họ sống 
không nghiêng về phải, không nghiêng về trái, 
mà họ cần có cả não bộ phải và trái để chăm sóc 
đời sống toàn thân và toàn trí của họ. 


Và với bước đi toàn thân và toàn trí, nên họ đạt 
đến mục tiêu hạnh phúc cao cả của đời sống, 
ngay trong cách ngồi, cách đứng, cách làm việc, 
cách đi, cách ăn uống, nói cười hay trong những 
cách ngồi lắng yên để ngắm nhìn trần thế. 


188 - THÍCH THÁI HÒA 


Đ ôi mắt yên bình 


Bạn bắt rắn đầu đuôi, bạn sẽ bị rắn cắn chết. 
Nhưng, nếu bạn có một cái nạng sắt, ấn vào cổ 
rắn và bắt rắn ở nơi cổ, thì việc bắt rắn của bạn 
rất dễ dàng và an toàn. 


Cũng vậy, lòng tham là rắn độc ở nơi tâm của 
bạn, sự sân hận, sự mù quáng, tính kiêu mạn, sự 
phân biệt, kỳ thị và tâm chấp ngã là những con 
rắn độc đang hoạt động công khai hoặc đang 
nằm ngủ yên nơi tâm của bạn, nếu bạn không 
phát hiện ra nó hay bạn đang sống với nó mà 
thiếu cảnh giác, thì trước sau gì nhân cách và 
hạnh phúc của bạn cũng bị nó cắn chết. 


Nhưng, nếu bạn thấy chúng là nguy hiểm, sinh 


KHUNG TRỜI VÀNG - 189 


tâm sợ hãi, muốn loại trừ chúng ra khỏi tâm 
của bạn một cách vội vã, gấp gáp mà không có 
phương pháp, thì nhân cách và hạnh phúc của 
bạn sẽ bị chúng cắn chết sớm hơn! 


Muốn bắt các loại rắn độc ấy ra khỏi tâm, trước 
hết bạn phải biết theo dõi và nhận diện đơn 
thuần đối với chúng, để thấy rõ những hoạt 
động của chúng lúc công khai nơi ý thức, lúc bí 
mật hay ngủ yên nơi tàng thức. 


Sau khi đã bám sát theo dõi, thấy rõ những 
hoạt động lúc công khai, khi bí mật và lúc yên 
nghỉ của chúng rồi, với giới hành, bạn bắt đầu 
cô lập những lương thực của chúng hàng ngày, 
khiến cho chúng bị đói, tiểm năng hoạt động 
của chúng yếu dần và dẫn đến tê liệt, bấy giờ 
bạn dùng năng lực của định và tuệ để chặt đứt 
và đốt cháy chúng, ngay khi chúng khởi niệm, 
thì lúc ấy chúng sẽ bị diệt tận hoàn toàn, ngay ở 
nơi mảnh đất tâm của bạn. 

Bấy giờ đất tâm của bạn, những rắn độc không 
còn, nhưng những khí phần của chúng vẫn còn 
gây độc hại, nên bạn phải sử dụng tuệ quán để 


tảo trừ và xông ướp mảnh đất tâm của bạn, 


190 - THÍCH THÁI HÒA 


bằng sức ấm của tuệ, có nội dung của Từ bị hỷ 
xả, khiến cho đất tâm của bạn càng ngày càng 
trở nên thơm, sạch và an bình, những đóa hoa 
tâm của bạn bắt đầu nở ra với những sắc hương 
xinh thơm, dễ chịu và thanh khiết. 


Bấy giờ, bạn sống ở đâu cũng đẹp, và lúc nào, 
ở đâu bạn cũng có đôi mắt yên bình, để ngắm 
nhìn mọi sự hiện hữu ở đời, với tâm đầy thương 
yêu và chia sẻ. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 191 


192 - THÍCH THÁI HÒA 


Vàng bị tráo 


Bạn đi dự bất cứ buổi tiệc nào hay mỗi khi có 
địp xuất hiện trước đông đảo quần chúng, bạn 
thường trang điểm nơi cổ của bạn bằng chiếc 
vòng vàng và mọi người mến và quý bạn qua 
chiếc vòng vàng ấy! 


Nhưng, vì ham chơi hay lơ đễnh, mất cảnh giác 
hoặc ngủ say, chiếc vòng vàng thật, bạn mang 
nơi cổ đã bị kẻ gian tráo mất khi nào mà bạn 
không hề hay biết! 

Chiếc vòng bằng vàng thật, bạn thường trang 
điểm nơi cổ đã bị tráo mất và kể từ khi bị tráo 
mất chiếc vòng vàng thật, bạn đi đến đâu, chẳng 
ai thèm để ý, vì bạn chẳng còn có cái gì để thiên 


KHUNG TRỜI VÀNG - 193 


hạ đáng chú ý nữa, cái thật nơi bạn đã bị đánh 
mất, bạn chỉ còn lại cái giả thôi mài 


Cái giả giữa thiên hạ thiếu gì, mà thiên hạ phải 
mất công chú ý đến bạn! 


Khi bạn nhận ra được rằng, bạn đã bị tráo mất 
chiếc vòng vàng thật, nơi cổ bạn đang trang 
điểm chiếc vòng vàng giả, mặt bạn tái mét hay 
ửng đỏ lên, bạn bến lẽn với mọi người và nói 
cười một cách gượng gạo! 


Cái tội mất của là phần nhiều do khoe của vậy! 
Cũng như người nấu bếp mất miếng thịt mỡ, vì 
đem thịt mỡ khoe với mèo vậy! 


Than ôi, trách ail 


194 - THÍCH THÁI HÒA 


} ức sáng oán tự tiêu 


Ở giữa đời không ai bỗng dưng mà nói xấu mình, 
người ta nói xấu mình là vì ngày trước, mình đã 
từng gây oán thù đối với họ không bằng những 
hình thức nây, thì cũng bằng những hình thức 
khác, nên ngày nay họ nói xấu mình dưới nhiều 
hình thức khác nhau, cũng chỉ là để đòi nợ nơi 
mình, và nếu mình thông minh, thì mình sẽ 
không giận họ, nhìn họ mình mỉn cười và sẵn 
sàng chấp nhận những lời nói xấu của họ đối 
với mình với tâm hoan hỷ, không chấp trước, 
không thành kiến, thì mọi nợ nần giữa mình và 
kẻ nói xấu kia tự nhiên được tiêu trừ, bấy giờ 
tâm mình an ổn như người không còn mắc nợ, 
phước đức của mình tăng lên, niềm vui chân 
thật của mình càng lúc càng tròn đầy. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 195 


Và cũng vậy, ở giữa đời, không một ai bỗng 
dưng ca ngợi mình, người ta ca ngợi mình là vì 
mình đã từng thi ân với họ, bằng những hình 
thức nầy hoặc bằng những hình thức khác, nên 
ngày nay, họ ca ngợi mình cũng dưới nhiều 
hình thức khác nhau, cũng để trả ân cho mình, 
và nếu mình thông minh, thì nhìn họ, mình 
mỉm cười với tâm biết khiêm tốn và hổ thẹn, 
không chấp trước, không bị đi hỏng chân, thì 
mọi ân tình giữa mình và những người ca ngợi 
mình càng lúc càng sáng trong, thánh thiện và 
cao quý. 


Vì vậy, những bậc có trí đức trong đời, sống 
giữa đời, không nhìn lỗi người, không chống 
trái việc người, không gièm pha và khuếch đại 
lỗi của người, không có tâm muốn hơn người, 
chỉ hướng tới cái đẹp của người để học, nhìn cái 
tốt của người để quý, nên đối với họ có oán thù 
nào, thì oán thù tự tiêu và nếu có ân nào, thì ân 
tự sáng và đẹp vậy. 


196 - THÍCH THÁI HÒA 


Vị Thây chân thật 


Thế nào là một vị Thầy chân thật? Vị Thầy chân 
thật là vị Thầy có tâm hồn rỗng rang, không 
bận rộn với cái cũ cũng không ham chuộng 
đối với cái mới; không khen mình, chê người; 
sống kiên nhẫn và khiêm tốn, đối với mọi pháp 
học và pháp hành; Phật pháp và họ không hề 
có sự tách biệt; Phật pháp là họ và họ là Phật 
pháp; họ không hể keo lẫn đối với Phật pháp 
mà sống với tấm lòng và bàn tay mở rộng; họ 
sống với mọi người bằng tất cả tấm lòng chân 
thật, nhưng bàn tay họ mở ra đúng lúc, lời nói 
của họ phát ra đúng đối tượng, đúng nơi chỗ, 
đúng nhân duyên, đúng thời điểm; và tâm của 
họ thì không hề bị mắc kẹt bởi bất cứ một thứ 


KHUNG TRỜI VÀNG - 197 


gì, dù đó là những ý niệm pháp hay không phải 
là pháp. 


Tâm họ là tâm giác tỉnh hoàn toàn đối với cũ và 
mới, chứ không phải chỉ có cũ hay mới; tâm họ 
là tâm giác tỉnh viên mãn giữa mình và người, 
chứ không phải chỉ biết mình quên người hay 
ngược lại. 


198 - THÍCH THÁI HÒA 


Ki ngạo 


Ở đời không ai có quyển cấm bạn kiêu ngạo, vì 
quyền ấy là quyền rất tự nhiên của bạn, khi bạn 
thực hiện một vài công việc nào đó thành công. 


Bạn có thể kiêu ngạo với mọi người, bạn có 
thể kiêu ngạo với những con trâu, con bò, con 
chó,... nhưng bạn đừng bao giờ kiêu ngạo với 
hơi thở của bạn; bạn đừng bao giờ kiêu ngạo 
với không gian mà bạn đang sống; bạn đừng 
bao giờ kiêu ngạo với một hạt nắng của mặt trời 
hay một giọt nước miếng trong miệng bạn,... 
Bạn không tin tôi nói sao? Nếu không tin, bạn 
hãy đối xử với hơi thở của bạn bằng thái độ kiêu 
ngạo của bạn thử xeml 


KHUNG TRỜI VÀNG - 199 


Chao ôi! Chỉ có một hơi thở, một khoảng không 
gian, một hạt nắng, một giọt nước miếng, ngay 
cả một cục phẩn, một chút nước tiểu trong 
bạn,... bạn còn phải biết đối xử với nó rất mực 
tử tế, trang trọng, huống hồ gì là giữa con người 
với con người mà bạn kiêu ngạo được sao? 


Nên, Phật dạy, kiêu ngạo là hạt giống si ngốc, 
liên hệ đến tâm chấp ngã của ta. Kiêu ngạo càng 
lớn, thì tâm chấp ngã càng nhiều, khiến ta càng 
vọng tưởng, điên đảo và mê muội đối với cuộc 
sống nây. 


200 - THÍCH THÁI HÒA 


Vĩnh biệt tự hào 


Trong cuộc sống nây, bạn có gì để tự hào ư? Bạn 
tự hào về tiền bạc phải không? Chao ơi, lầm rồi! 
Nó đâu phải là của bạn mà bạn tự hào. Nó là của 
nước cuốn trôi; của lửa đốt cháy; của đất vùi 
dập; của giặc cướp mất; của vua quan tịch thu; 
của chồng con hay vợ con phá tán,... hay nói rõ 
và chính xác hơn, nó không phải là của bạn, nó 
là của vô thường, luân lưu, biến diệt kia mài 


Bạn tự hào về sắc đẹp chăng? Chao ơi, lầm rồi! 
Nó đâu phải là của bạn. Nó là sự luân chuyển 
của trời đất kia mà! Mọi sắc đẹp và sức khỏe của 
bạn đều bị quỷ vô thường nuốt chửng, điều ấy 
bạn có nhận ra không! 


KHUNG TRỜI VÀNG - 201 


Bạn tự hào về quyển lực ư? Chao ơi, lầm rồi! 
Làm gì có quyền lực thật để cho bạn tự hào nhỉ! 
Có nhiều lần trong đời, bạn phải gục đầu, van 
xin những cục phẩn trong ruột già của bạn và 
những nước tiểu nơi bọng đái của bạn tha thứ 
những lầm lỗi cho bạn kia mài! 


Vì vậy, quyền lực tối cao của cuộc sống, không 
phải thuộc về bạn, mà chúng thuộc về vô 
thường, già, bệnh và chết. 


Bạn đang thở, đang bưng chén cơm để ăn, đang 
bưng tách nước để uống, đang tập thể dục, thể 
thao mỗi ngày,... có nghĩa là bạn đang năn 
nỉ bệnh hoạn và sự chết tha thứ cho bạn phải 
không? Nếu vậy, thì bạn có gì để tự hào! Và nếu 
không phải vậy, thì bạn thử đừng thở vài phút 
thử xeml 


Chính những tự hào không có gì để đáng tự hào 
ấy của bạn, làm cho đời sống của bạn trở nên 
nghèo cùng, tăm tối và khổ lụy. 


Vậy, bạn hãy vẫy tay chào những cái tự hào 
không đáng tự hào ấy đi. Trước khi vẫy tay chào, 
bạn hãy gọi tên nó và nói: “Nâầy, tự hào! Ta biết 


202 - THÍCH THÁI HÒA 


mặt mũi mày rồi, mày là những hạt giống hèn 
hạ và khờ khạo nhất ở trong tâm ta, được ý thức 
ngụy trang bằng những niềm kiêu hãnh, nên ta 
càng kiêu hãnh, ta lại càng bị cuộc sống khinh 
miệt. Vậy, ta xin vĩnh biệt mày!” 


KHUNG TRỜI VÀNG - 203 


204 - THÍCH THÁI HÒA 


( hại rất đẹp 


Ở đời có ba việc chẳng có ai ưa thích, nhưng nó 
vẫn đến với mọi người, đó là già, bệnh và chết. 


Già, bệnh và chết, chúng có gốc rễ từ tham, sân 
và si. Nếu ta biết chặt đứt gốc rễ tham, sân và si, 
thì già, bệnh và chết không còn có bất cứ duyên 
cớ gì mà đến với ta. 

Muốn chặt đứt tham, sân và si, ta phải biết chặt 
đứt những nhận thức sai lâm về thân, tức là 
chặt đứt thân kiến thủ; chặt đứt những tuân thủ 
sai lầm đối với những giới điều, tín điều, tức 
là chặt đứt giới cấm thủ; và chặt đứt những cái 
nghi ngờ sai lầm. 


KHUNG TRỜI VÀNG - 205 


Muốn chặt đứt thân kiến thủ, giới cấm thủ và 
nghi ngờ sai lầm, thì ta phải có tư duy chân 
chính; không gần gũi thầy tà, bạn ác, và ta phải 
có tâm siêng năng học hỏi, gạn lọc, suy xét. 


Ta không có chánh tư duy, vì ta không thực 
tập chánh niệm; ta gần gũi thầy tà, bạn ác, vì 
ta thiếu chánh tư duy, thiếu chánh niệm, thiếu 
chánh trí và bị loạn tâm. 


Ta loạn tâm, vì tâm ta bị dao động bởi phiền 
não bên trong và âm thanh, sắc tướng bên 
ngoài; tâm ta không có học giới phòng hộ; thân 
ta không có luật nghi nhiếp phục. 


Tâm ta không có học giới phòng hộ, thân không 
có luật nghi nhiếp phục, vì ta bất tín, lười biếng, 
không chấp nhận sự giáo huấn của bậc Thánh, 
thích nhìn vào chỗ dở của người khác để chỉ 
trích, rêu rao, bêu xấu. 


Vì sao như vậy? Vì ta quen tập theo thói thầy 
tà, bạn xấu; quen tập theo thói ăn ngang, nói 
ngược; quen tập theo thói thiếu cung kính với 
mọi người. 

Do đâu quen thói ấy? Vì tâm buông lung, không 


206 - THÍCH THÁI HÒA 


biết hổ thẹn với mình, không biết hổ ngươi với 
người. 


Do tâm buông lung, mất trắng niềm tin, không 
biết hổ thẹn với mình, không biết hổ thẹn với 
người, nên tham, sân, si tha hồ có mặt ở nơi ý, 
có mặt nơi ngữ và có mặt nơi thân. 


Mỗi khi tham, sân, si đã có mặt nơi thân, ngữ và 
ý, thì già, bệnh, chết và những bất như ý khác, 
cũng đều có mặt ngay trong đời sống của ta, 
chúng làm cho ta sợ hãi và đốt cháy hết thảy 
hạnh phúc và an lạc của ta. 


Muốn chấm dứt già, bệnh và chết, ta phải biết 
chặt đứt tham sân si, bằng cách lắng nghe pháp, 
tư duy pháp và thực hành pháp theo sự chỉ dạy 
của Thế Tôn. 


Pháp hành đầu tiên của ta thực tập là Chánh 
tư duy. Tư duy để thấy rõ, thấy chính xác già, 
bệnh, chết do đâu mà có và do đâu mà đến? 
Thấy rõ, thấy chính xác, chúng do tham, sân, sỉ 
mà có và chúng đến từ tham sân si. Biết vậy, ta 
nỗ lực cô lập mọi thức ăn của chúng, để làm cho 
khả năng hoạt động của chúng yếu dần ở trong 


KHUNG TRỜI VÀNG - 207 


tâm ta, sau đó ta dùng thiền định để nhiếp phục 
và dùng tuệ quán để tảo trừ, khiến tham, sân, sỉ, 
nơi tâm ta sạch hết, thì già, bệnh và chết cũng 
hết đường lui tới với ta. 


Bấy giờ, ta không còn làm bạn với già, bệnh 
và chết; già, bệnh và chết không còn là những 
người bạn bất như ý của ta. Ta có đời sống tự do 
và hạnh phúc, vì tâm ta không còn bị tham, sân 
và sỉ trói buộc. 


Tham sân si đã bị những lát kiếm của tuệ quán 
chặt đứt rất đẹp! 


208 - THÍCH THÁI HÒA 


Phật tử Như Lữ thành kính ấn tống 


Khung trời vàng 
THÍCH THÁI HÒA 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ TP.HCM 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TP.HCM 
ĐT: (08) 38216009 - 39142419 
Fax: (08) 39142890 
Email: nxbvanhoavannghe@yahoo.com.vn 
Website và bán hàng trực tuyến: nxbvanhoavannghe.org.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Huỳnh Thị Xuân Hạnh 
Biên Tập: Nguyễn Thị Kim Phước 
Sửa bản in: Bảo Bảo 
Trình bày, bìa: PN 
Liên kết xuất bản: _ Thích Thái Tuệ 
ĐT: 0905.477819 





In lần thứ nhất. Số lượng: 1000 cuốn, Khổ 14x20 em 
Tại: Công ty TNHH Tân Lý Hoàng Long, số 54, đường 
TXI18, Khu phố 5, P. Thạnh Xuân 12, Q.12, Tp.HCM 
Số đăng ký KHXB: 1157-2015/CXBIPH/01-48/VHVN 
Quyết định xuất bản số: 199-QĐ/NXBVHVN 

Ngày 15 tháng 05 năm 2015 

In xong và nộp lưu chiều Quý II năm 2015 


